LƯỢNG 

GIÁC 

MỘT SỐ CHUYÊN ĐÈ VÀ ÚNG DỤNG 

TÁP 1 : BIẾN ĐỔI LƯỢNG GIÁC VÀ HỆ THỨC LƯỢNG 



VÕ ANH KHOA - HOÀNG BÁ MINH 









võ ANH KHOA - HOÀNG BÁ MINH 


LƯỢNG GIÁC 

MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ VÀ ỨNG DỤNG 

TÀP 1 : BIẾN ĐỒI LƯỢNG GIÁC VÀ HỆ THỨC LƯỢNG 


TP. HỒ CHÍ MINH 


TOANMATH.com 






LỜI NÓI ĐẦU 

Cuốn sách “LƯỢNG GIÁC - MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ VÀ ÚNG DỤNG” này được biên 
soạn với mục đích cung cấp, bổ sung kiến thức cho học sinh THPT và một số bạn đọc 
quan tâm đến mảng kiến thức này trong quá trình học tập và làm việc. Ở cuốn sách này, 
ngoài việc đưa ra những khái niệm và dạng bài tập co bản, chúng tôi sẽ thêm vào đó lịch 
sử và ứng dụng của môn học này để các bạn hiểu rõ hon “Nó xuất phát từ đâu và tại sao 
chúng ta lại phải học nó?”. 

Ở các chuông chính, chúng tôi chia làm 3 phần : 

Phần I : Nêu lý thuyết cùng ví dụ minh họa ngay sau đó, giúp bạn đọc hiểu và biết 
cách trình bày bài. Đồng thòi đưa ra các dạng toán cơ bản, thường gặp trong quá trình 
làm bài trên lớp của học sinh THPT. Ở phần này, chúng tôi sẽ trình bày một số bài để bạn 
đọc có thể nắm vững hơn, tránh sai sót. 

Phần II : Trong quá trình tham khảo và tổng hợp tài liệu, chúng tôi sẽ đưa vào 
phần này các dạng toán khó nhằm giúp cho các học sinh bồi dưỡng, rèn luyện kĩ năng 
giải LƯỢNG GIÁC thành thạo hơn khi gặp phải những dạng toán này. 

Phần III : Chúng tôi sẽ đưa ra lời giải gợi ý cho một số bài, qua đó bạn đọc kiểm 
tra lại đáp số, lời giải hoặc cũng có thể tham khảo thêm. 

Trong quá trình biên soạn, mặc dù chúng tôi đã cố gắng bằng việc tham khảo một lượng 
rất lớn các tài liệu có sẵn và tiếp thu có chọn lọc ý kiến từ các bạn đồng nghiệp để dần 
hoàn thiện cuốn sách này, nhưng khó tránh khỏi những thiếu sót bởi tầm hiểu biết và kinh 
nghiệm còn hạn chế, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp quý báu của bạn đọc 
gần xa. 

Chi tiết liên hệ tại: anhkhoavo 121 0@gmail.com 
minh.9al .dt@gmail.com 


CÁC TÁC GIẢ 

VÕ ANH KHOA - HOÀNG BÁ MINH. 


TOANMATH.com 





LỜI CẢM ƠN 


Trong quá trình biên soạn, chúng tôi xin cám on đến những bạn đã cung cấp tài liệu tham 
khảo và vui lòng nhận kiểm tra lại từng phần của bản thảo hoặc bản đánh máy, tạo điều 
kiện hoàn thành cuốn sách này : 

- Tô Nguyễn Nhật Minh (ĐH Quốc Tế Tp.HCM) 

- Ngô Minh Nhựt (ĐH Kinh Tế Tp.HCM) 

- Mai Ngọc Thắng (ĐH Kinh Tế Tp.HCM) 

- Trần Lam Ngọc (THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa Tp.HCM) 

- Nguyễn Huy Hoàng (THPT Chuyên Lê Hồng Phong Tp.HCM) 

- Nguyễn Hoài Anh (THPT Chuyên Phan Bội Châu Tp.Vinh) 

- Phan Đức Minh (ĐH Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội) 

và một số thành viên diễn đàn MathScope. 



TOANMATH.com 



MUCLUC 


TẢP 1 : BIÉN ĐỐI LƯỢNG GIÁC VÀ HỆ THỨC LƯỢNG 

• • • • 

CHƯƠNG 1 : Sơ LƯỢC VÈ KHÁI NIỆM VÀ LỊCH sử.1 

CHƯƠNG 2 : CÁC BIÉN ĐỔI LƯỢNG GIÁC.4 

2.1 CHÚNG MINH MỘT ĐẲNG THỨC LƯỢNG GIÁC.7 

BÀI TẬP Tự LUYỆN.15 

2.2 TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC.21 

BÀI TẬP Tự LUYỆN.33 

2.3 CHÚNG MINH ĐẲNG THỨC LƯỢNG GIÁC SUY TỪ ĐẲNG THỨC 

LƯỢNG GIÁC KHÁC CHO TRƯỚC.36 

BÀI TẬP Tự LUYỆN.45 

2.4 CHÚNG MINH BIỂU THỨC LƯỢNG GIÁC KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO 

BIẾN SỐ.46 

BÀI TẬP Tự LUYỆN.51 

CHƯƠNG 3 : HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC.52 

3.1 CHÚNG MINH ĐẲNG THỨC LƯỢNG GIÁC TRONG TAM GIÁC.55 

BÀI TẬP Tự LUYỆN.77 

3.2 CHÚNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC LƯỢNG GIÁC 

TRONG TAM GIÁC.81 

BÀI TẬP Tự LUYỆN.133 

3.3 NHẬN DẠNG TAM GIÁC VÀ TÍNH CÁC GÓC TRONG TAM GIÁC.143 

BÀI TẬP Tự LUYỆN.191 


TOANMATH.com 





















ĐỌC THÊM: 

TÓM LƯỢC TIỂU SỬ CÁC NHÀ KHOA HỌC 


CÓ ẢNH HƯỚNG ĐÉN LƯỢNG GIÁC.199 

TÀI LIỆU THAM KHẢO.205 


TOANMATH.com 





Chương 1 : Sơ lược vê khái niệm và lịch sử 


CHƯƠNG 1 

sơ LƯỢC VỀ KHÁI NIỆM VÀ LỊCH sử 


I. KHÁI NIỆM 


Trong toán học nói chung và lượng giác học nói riêng, các hàm lượng giác là các 
hàm toán học của góc, được dùng khi nghiên cứu tam giác và các hiện tượng có tính chất 
tuần hoàn. Các hàm lượng giác của một góc thường được định nghĩa bởi tỷ lệ chiều dài 
hai cạnh của tam giác vuông chứa góc đó, hoặc tỷ lệ chiều dài giữa các đoạn thẳng nối 
các điểm đặc biệt trên vòng tròn đơn vị. Sâu xa hơn, ở khía cạnh hiện đại hơn, định nghĩa 
hàm lượng giác là chuồi vô hạn hoặc là nghiệm của phương trình vi phân, điều này cho 
phép hàm lượng giác có thể có đối số là một số thực hay một số phức bất kỳ. 



( Dạng đồ thị hàm sin) 


II. LỊCH SỬ 

Những nghiên cứu một cách hệ thống và việc lập bảng tính các hàm lượng giác 
được cho là thực hiện đầu tiên bởi Hipparchus (1) (180-125 TCN), người đã lập bảng tính 
độ dài các cung tròn và chiều dài của dây cung tương ứng. Sau đó, Ptomely (2) tiếp tục 
phát triển công trình, tìm ra công thức cộng và trừ cho sin(A + B) và cos(A + B), 
Ptomely cũng đã suy diễn ra được công thức hạ bậc, cho phép ông lập bảng tính với bất 
kỳ độ chính xác cần thiết nào. Tuy nhiên, những bảng tính trên đều đã bị thất truyền. 

Các phát triển tiếp theo diễn ra ở Ãn Độ, công trình của Surya Siddhanta (3) (thế kỷ 
4-5) định nghĩa hàm sin theo nửa góc và nửa dây cung. Đến thế kỷ 10, người Ả Rập đã 
dùng cả 6 hàm lượng giác cơ bản với độ chính xác đến 8 chữ số thập phân. 

Các công trình đầu tiên này về các hàm lượng giác cơ bản đều được phát triển 
nhằm phục vụ trong các công trình thiên văn học, cụ thể là dùng để tính toán các đồng hồ 
mặt trời. 


1 

TOANMATH.com 































Chương 1 : Sơ lược về khái niệm và lịch sử 

Ngày nay, chúng được dùng để đo khoảng cách tới các ngôi sao gần, giữa các mốc 
giới hạn hay trong các hệ thống hoa tiêu vệ tinh. Rộng hơn nữa, chúng được áp dụng vào 
nhiều lĩnh vực khác : quang học, phân tích thị trường tài chính, điện tử học, lý thuyết xác 
suất, thống kê, sinh học, dược khoa, hóa học, lý thuyết số, địa chấn học, khí tượng học, 
hải dương học... 

Ta lấy ví dụ từ một bài toán sau trích từ Lucỉa c. Hamson, Daylỉght, Twilight, 
Darkness and Time : 

Việc mô hình hóa về số giờ chiếu sáng của mặt trời là hàm thời gian trong năm tại 
nhiều vĩ độ khác nhau. Cho biết Philadelphia nằm ở vĩ độ 40° Bắc, tìm hàm biểu thị số 
giờ chiếu sáng của mặt trời tại Philadelphia. 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

Mar. Apr. May Junc iuly Aug. SepL Ocl- Nov. Dec 

Chú ý rằng mỗi đường cong tương tự với một hàm số sin mà bị di chuyển và kéo 
căng ra. Tại độ cao của Philadelphia, thời gian chiếu sáng kéo dài 14,8 giờ vào ngày 21 
tháng 6 và 9,2 giờ vào ngày 21 tháng 12, vậy nên biên độ của đường cong (hệ số kéo 
căng theo chiều dọc) là : 

ì (14,8-9,2) = 2,8 

Hệ số nào mà chúng ta cần để kéo căng đồ thị hình sin theo chiều ngang nếu 
chúng ta đo thời gian t trong ngày? Bởi có 365 ngày/ năm, chu kỳ của mô hình nên là 365. 
Nhưng mà giai đoạn của y = sin t là 2n, nên hệ số kéo căng theo chiều ngang là : 



20° N 
30° N 
40° N 
50° N 

60° N 


2 


TOANMATH.com 




























Chương 1 : Sơ lược vê khái niệm và lịch sử 


2tĩ 

c = 365 

Chúng ta cũng để ý rằng đường cong bắt đầu một chu trình của nó vào ngày 21 
tháng 3, ngày thứ 80 của năm nên chúng ta phải phải dịch chuyển đường cong về bên 
phải 80 đơn vị. Ngoài ra, chúng ta phải đưa nó lên trên 12 đơn vị. Do đó chúng ta mô 
hình hóa số giờ chiếu sáng của của mặt trời trong năm ở Philadelphia vào ngày thứ t của 
năm bằng hàm số : 


L(ủ) = 12 + 2,8 sin 


2n 


365 


(ủ - 80) 


3 

TOANMATH.com 







Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


CHƯƠNG 2 

CÁC BIÉN ĐỒI LƯỢNG GIÁC 

I. BẢNG GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC CUNG CỐ LIÊN QUAN ĐẶC 
BIỆT 

Ta gọi cung có liên quan đặc biệt với F - : 

ex cscr-To /.. 


cung a ta cac cung : 

^"-Cv 


A 

Đối với a : — a ỵ 




Bù với a : n — a / 

sin 


sin\ \ 

Hiệu n với a : n + a 

r 

4 r 

c \Ị 

0 

\cos 

versin/D 

/ 

Hơn kém - với a : — + a \ 

2 2 \ 



/ sec 


B 



—a 

n — a 

7T + a 

n 

- a 

2 

n 

— + a 

2 

cos 

cos a 

— cos a 

— cos a 

sin a 

— sin a 

sin 

— sin ữ 

sin a 

— sin ữ 

cos a 

cos a 

tan 

— tan a 

— tan a 

tan a 

cot a 

— cotu 

cot 

— cotu 

— cotu 

cotu 

tan a 

— tan a 


Ngoài ra, có một số hàm lượng giác khác : 


1 

— sec a = —— 
cos a 


1 

— CSC a = —— 
sin a 


— versin a — 1 — cos a 


— exsec a — sec a — 1 


II. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC 

1. CÔNG THỨC Cơ BẢN 

sin 2 X + cos 2 X = 1 

sinx 
tan X =- 


cotx — 


cosx 

cosx 

sin* 


tanxcotx — 1 (x =£ k— ,k e 

- 1 / 7T , 7 \ 

1 + tan 2 X = ——— (x ^ —+ kn, k e TL ) 

cos 2 x V 2 / 

1 


1 + cot X = 


sin 2 X 


(x ^ kn, k E 7L) 


TOANMATH.com 


























Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


D 



Từ hình vẽ thực tiễn trên, ta rút ra được một số công thức cơ bản về hàm lượng giác : 

2. CÔNG THỨC CỘNG 

sin(a ± b) — sin a cos b ± sin b cos a 


3. 

a. 


b. 


cos(a + b) — cos a cos b + sin a sin b 

(a,b,CL±b ^ — + kn, k £ 


tan a ± tan b 

tan(a ±b) — _ ---- 

1 + tan a tan b 

cotacotb + 1 


cot(a ±tí) — 


cot a ± cot b 

CÔNG THỨC NHÂN 

CÔNG THỨC NHÂN 2 
sin2x = 2 sinxcosx 

sin 2 X 


(a,b,a ±b ^ kn, k E 7L) 


( cos 2 X — sin 2 ; 

2 cos 2 X — 1 
1 — 2 sin 2 X 

2tan* ( _ , ít , , , _ 

- — — ( X, 2x =£ — + kn, k G TL ) 

1 — tan 2 X \ 2 / 


tan 2x — 



tan 3x — 


— tan X tan (— — x^j tan (— + X j 


1 — 3 tan 2 X 
Công thức tổng quát đối với hàm tan : 

tan a + tan b + tan c — tan a tan b tan c 

tan (a + b + c) — 


1 — tan a tan b — tan b tan c — tan c tan a 


5 

TOANMATH.com 












Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


CÔNG THỨC TÍNH THEO t = tan X 
2 1 

sin 2x = ——- 

1 + t 2 

1 — ủ 2 / 7T \ 

cos 2x = ——7 [x ^ — + kn, k e TL ) 

1 + ủ 2 V 2 / 

2ủ 

tan 2x — - -— 

1 — y-2 


1-t 2 
CÔNG THỨC HẠ BẬC 
1 — cos 2x 

sin 2 X = 


cos 2 X = 


1 + cos 2x 


tan 2 X — 


— sin3x + 3sinx cos3x + 3cosx 

sin 2 x =-—- cos 2 x =--- 

4 , , 4 

4. CÔNG THỨC BIÉN ĐÔI 

a. TÍCH THÀNH TỔNG 

1 

cos a cos b — — [cos(a + b) + cos(a — b )] 

1 

sin a sin b — — — [cos(a + b) — cos(a — b )] 

1 T ' , 

sin a cos b — — [sin(a + b) + sin(a — b )] 

1 . 

cos a sin b — — [sin(a + b) — sin(a — b )] 

b. TỔNG THÀNH TÍCH 

a + b a — b 
cos a + cos b — 2 cos———cos——— 

2 2 

a + b a — b 
cosa — cos b = —2 sin———sin——— 

2 2 

a + b a — b 
sin a + sin b — 2 sin——— cos ——— 

2 2 

a + b a — b 

sin a — sin b — 2 cos —-— sin 


tan a + tan b = 


cota ± cotb = 


tan a + cot b — 


cot a — tan b — 


2 2 
sin(a ± b ) 

cos a cos b 
sin (b ± a ) 

sin a sin b 
sin(a — b ) 

cos a sin b 
cos (a + b ) 

sin a cos b 


[a,b ^ — + kn, k £ 

(a, b ^ /C7T, k 6 z) 

/ TC 

^ — + /C7T, b ^ ln,k,l £ 

í . 71 

^ /í7r, b ^ — + ln,k,l Ễ 


6 


1 — cos 2x 
1 + cos 2x 


z ) 

z) 


TOANMATH.com 























Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


c. 


CÔNG THỨC BỔ SƯNG 
sin a ± cos a — yỈ2 sin (a ± —) 

cos a ± sin a — V 2 cos ịa + —) 

V 3 sin a + cos a — 2 sin (a ± — ) = 2 cos (a + —) 

sin a + V 3 cos a = 2 sin (a ± —) = 2 cos (a + —) 

m sin a + n cos a = yjm 2 + n 2 sin(a + b ) 


Trong đó 


lcos b — 


Vm 2 + 


m 2 + n 2 > 0 
m 

; sin h = 


n 




Vm 2 + 




III. 

1 . 


CÁC LOẠI TOÁN VÀ PHƯONG PHÁP GIẢI 
CHỨNG MINH MỘT ĐẤNG THỨC LƯỢNG GIÁC 

Ta thường sử dụng các phương pháp : biến đổi vế phức tạp hoặc nhiều số hạng 
thành vế đơn giản; biến đổi tương đương; xuất phát từ đẳng thức đúng nào đó, biến 
đổi về đẳng thức cần chứng minh. 

Trong khi biến đổi ta sử dụng các công thức thích hợp hướng đến kết quả phải đạt 
được. 

Lưu ý một số công thức trên phải chứng minh trước khi sử dụng. 


Bài 1: Chứng minh các đắng thức sau : 
cot a — tan a — 2 cot 2a 


a. 

b. 


sin 2a (tan a + cot à) — 2 


Giải: 


a. Ta có : 


cosa sina cos 2 a — sin 2 a 2cos2 a 
VT = —-—— = ———-= _ = VP 


sin a cos a sin a cos a 


sin 2a 


b. Ta có : 


/sin a cos a\ 

VT = 2 sin a cos a-1- —- = 2 (sin a + cos à) = 2 

\cosa sina/ 


7 

TOANMATH.com 

















Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 



a. Ta có : 

VT = tan 2 X (tan X + 1) + tan X + 1 = (tan X + l)(tan 2 X + 1) = cos - 

cos 2 X 

sinx + cosx 
= ' ; = VP 

cos d X 

b. Ta có điều cần chứng minh tương đương YỚi 


(1 + cotx)(tanx — 1) = (tanx + 1)(1 — cotx) 


<^> tan X — 1 + tan X cot X — cot X = tan X — tan X cot X + 1 — cot X 
Điều này hiển nhiên đúng nên ta có điều phải chứng minh. 

c. Ta có : 

_ 4 _ 4 6 + 2 cos4x 

VP = (cot X + tan x) 2 — 2 = — - 2 — -7 - —— . - — 2 — — ————— = VT 

sin 2 2x 1 - cos 4x 1-Cơs4x 

2 

d. Ta có : 

sinx — — l) 1 —cosx 1 

_ \Lllj A / _ _ _ 

sin 3 x cosx (1 — cosx)(l + cosx) cosx(l + cosx) 


8 


TOANMATH.com 























Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 



a. Ta có : 

sin 6 X + cos 6 X — (sin 2 X + cos 2 x)(sin 4 X — 
— (sin 2 X + cos 2 x) 2 — 3 sin 2 X cos 2 X — 1 — 
5 + 3 cos 4 X 


sin 2 X cos 2 X + cos 4 X ) 

3 „ 3 

-sin 2 2x — 1 — — (1 — 

4 8 


cos 4x ) 


8 

Vậy ta có điều phải chứng minh. 


b. Ta có : 


1 — cos 2x 2 sin 2 X 


sin 2x 


2 sinxcosx 


= tan X 


Nên 


77 

tan — = 
12 


. _77 . V3 

1 — cos s 1 — -T+ 


sin + 
6 


1 

2 


= 2 - V3 


3n 


3n 1-cos^- 

tan — -T—— = 1 

12 3tt 

sin-+- 
6 

. Sn 

Sn 1-cos^ ^ 

tan =-=—— = 2 + v3 

12 .571 

sin-+- 
6 

Vậy A = (2 - V3) 2 + 1 + (2 + V 3) 2 = 15 


Bài 4: Chứng minh 
Áp dụng tính tổng sau : 

s 


sin 4 X = — — — cos 2x + - cos 4x 


3 1 


8 2 


8 


^77 377 .577 777 

sin 4 — + sin 4 — + sin 4 — + sin 4 — 
16 16 16 16 


9 

TOANMATH.com 















Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


Giải: 

Ta có : 

, „ . , „ „ „ . , l + cos4x „ 

/1 — cos2x\ 1 + cos 2 2x — 2 cos 2x 1 "1 2 2cos2x 

\ 2 ) 4 4 

3 cos 4x 1 

— — -ì -—-- cos 2x 

8 8 2 

Suy ra 

7T 3 1 7T 1 n 

sin 4 - cos — + - cos — 

16 8 2 8 8 4 

3tt 3 1 3n 1 3n 

sin 4 - cos — + - cos —— 

16 8 2 8 8 4 

57T 3 1 57T 1 57T 

sin 4 - cos — + - cos —— 

16 8 2 8 8 4 

7n 3 1 7n 1 77T 

sin 4 — = - — - cos — + - cos —— 

16 8 2 8 8 4 

Vì 

37T Sn n 7n Tĩ 3n Sn 7n 

cos — + cos — = cos — + cos —— = cos — + cos —— = cos —— + cos — = 0 

8 88844 44 

Nên 


3 




Ta có : 

1 + cos 2* 1 + cos 2y 

cos X + cos y = ---1---— = 1 + cos(x + y) cos(x — y) 


cos 2 z = cos 2 (nn — (x + y)) = cos 2 (x + y) 

10 


TOANMATH.com 














Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


Nên 


VT = 1 + cos(x + y) [cos(x + y) + cos(x — y)] = 1 + 2 cos(x + y) cos X cosy 
= 1 + 2 cos(nn — z) cos X cos y 


Khi 


- n = 2m thì cos(nn — z) = cos z 

- n = 2m + 1 thì cos(n7T — z) = — cos z 


Vậy ta có điều phải chứng minh. 



n 2n 3n 

A — cos — — cos — + cos — 
7 7 7 


Ta có : 


7T 2n 7T 27T 7T 37T 

2 sin —A = sin—— 2 sin — cos —— + 2 sin — cos — 
7 7 7 7 7 7 


2n 

37T 

f TC\' 


47T 

277+1 

sin- 

sin-1- sin 1 


+ 

sin -1- sin 


7 

[ 7 

< 77j 

[ 7 ' 

7 yj 


27T 37T 7T 47T 27T TC ( 'An 3n\ 

= sin —— sin — + sin — + sin —— sin — = sin — sin — = sin — 

7 7 7 7 7 7 V 7 7/ 


Do đó 



Bài 7: Chứng minh 


sin 6 X cos 2 X + sin 2 X cos 6 X = - (1 — cos 4 2x) 

8 


11 

TOANMATH.com 












Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


Giải: Ta có điều cần chứng minh tương đương với 

sin 2 X cos 2 X (sin 4 X + cos 4 x) = - (1 — cos 2 2x)(l + cos 2 2x) 

8 

<^> 8 sin 2 X cos 2 X — 16 sin 4 X cos 4 X — sin 2 2x (1 + cos 2 2x) 
<^> 2 sin 2 2x — sin 4 2x — sin 2 2x + sin 2 2x cos 2 2x 


sin 2 2x = sin 2 2x (sin 2 2x + cos 2 2x) 

Điều này hiển nhiên đúng nên ta có điều phải chứng minh. 

Bài 8: Chứng minh 

/ sin a + cot a \ n sin n a + cot n a 

——r——- = — 7 — ,n EN 

Vl + sinatana/ l + sin n atan n a 

Giải: Ta có : 


sina + cota \ / sina + cota\ n 

VT = I -——;— = 1 cot a — -——— 1 = cot n a 


1 + sin a- 


VP = 


cot a ) 
sin n a + cot n a 


sin a + cot a. 


sin n a + cot n a 

= cot n a —-—-———— = cot n a 


1 + sin n a —777 - 
cot n a 


cot n a + sin n a 


Do đó, ta có điều phải chứng minh. 


Bài 9: Chứng minh 


sin 2 a — 2 cos 4 a + 3 cos 2 a — 


sin 2 a 1 — sin 2 a 

+ ——- 1 - sin a cos a + 2 sin 2 a cos 2 a 


1 + cot a 1 + tan a 


Giải: 


Ta có : 

VT = sin 2 a + cos 2 a + 2 cos 2 a (1 — cos 2 à) 

VP = 1 (sin 2 a + cota cos 2 a) + sin a cos a + 2 sin 2 a cos 2 a 

1 + cota 


12 


TOANMATH.com 





















Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


sin a ( sin 3 a + cos 3 a\ 

— — --- -—- + sin a cos a + 2 sin z a cos 2 a 

sin a + cos a \ sin a J 

— 1 — sin a cos a + sin a cos a + 2 sin 2 a cos 2 a — 1 + 2 sin 2 a cos 2 a 
Do đó, ta có điều phải chứng minh. 


Bài 10: Chứng minh 


sin 2° sin 18° sin 22° 

V5 - 1 

sin 38° sin 42° sin 58° sin 62° sin 78° sin 82° = ——- 

1024 


(ĐHSP Hải Phòng 2001) 


Giải: Đặt 


T = sin 2° sin 18° sin 22° sin 38° sin 42° sin 58° sin 62° sin 78° sin 82° 


Ta có : 


sin 3a = 4 sin a sin(60° + a ) sin(60° — à) 
Áp dụng công thức trên, ta được : 

4 sin 2° sin(60° + 2°) sin(60° — 2°) = sin 6° 

4 sin 18° sin(60° + 18°) sin(60° — 18°) = sin 54° 

4 sin 22° sin(60° + 22°) sin(60° — 22°) = sin 66° 

Nhân lại, ta được : 

64T = sin 6° sin 54° sin 66° 


1 _ _ __ 1 

<^> 64T = - sin 6° sin(60° + 6°) sin(66° — 6°) = ẸSĨn 18° = 


-1 + V5 
16 


Vậy 

Vs — 1 

T = ——— 
1024 


13 

TOANMATH.com 











Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 



• Ta có : tanx = cotx — 2 C0t2x 


Sử dụng công thức này, ta được : 


tan a — cot a — 2 cot 2a 


1 a 1 a 

-tan — = -cot — — 2 cot a 

2 2 2 2 

1 a 1 a 1 a 

-tan — — — cot— — -cot — 

4 4 2 2 4 2 2 


1 a 1 a 1 a 

— tan — = — cot— — ——rCOt ——- 

2 n 2 n 2 n 2 n 2 n_1 2 n_1 


Cộng lại, ta có được điều phải chứng minh. 

• Ta sử dụng công thức 2 sin X cosy = sin(x + y) + sin(x — y) 

Ta có : 2 sin a VT = sin 2a + (sin 4a — sin 2a) + (sin 6 a — sin 4a) + ... + 

[sin 2 na — sin(2n — 2)a] = sin 2 na 

Vậy ta có điều phải chứng minh. 

• Ta sử dụng công thức 2 sin X sin y = cos(x — y) — cos(x + y) 

Ta có : 2 sin a VT = (1 — cos 2a) + (cos 2 a — cos 4a) + (cos 4a — cos 6a) + ... + 
[cos(2n — 2)a — cos 2na] = 1 — cos 2 na — 2 sin 2 na 

Vậy ta có điều phải chứng minh. 


14 


TOANMATH.com 











Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 

BÀI TẬP Tự LUYỆN 

2.1.1. Chứng minh các đẳng thức sau 

a. sin 3x sin 3 X + cos 3x cos 3 ;*: = cos 3 2* 

b. 4 cos 3 X sin 3x + 4 sin 3 X cos 3x — 3 sin 4x 

c. tan X + 2 C0t2x = cotx 

2.1.2. Chứng minh 

(sin 2 X + tan 2 X + l)(cos 2 X — cot 2 X + 1) 

7 - õ - õ - 777 --- 77 = 1 

(cos 2 X + cot 2 X + l)(sin 2 X + tan 2 X — 1) 

2.1.3. Chứng minh 

tan 2 X + tan 2 — X) + tan 2 + X) = 9 tan 2 3x + 6 
Áp dụng tính tổng : 

s = tan 2 5° + tan 2 10° + ••• + tan 2 85° 


2.1.4. Chứng minh 

sina 

a) sin(n — l)a sin a = — — -—--- 

cot(n — l)a — cotna 

b) tan(n — l)a tan na — cot a [tan na — tan(n — l)a] — 1 

1 tan 2 n a 

c) H- — — —- — 

cos2 n a tan2 n 1 a 


1 _ 1 1 1 
^ _9 CL ATÍ —1 . ọ CL . . 9 ư 

4 n cos 2 ^ 4 [sin 2 2?1 _ 1 4 sin 2 2 TĨ 

2.1.5. Chứng minh tan 2 20°,tan 2 40°,tan 2 80° là nghiệm của phương trình X 3 — 
33x 2 + 27x — 3 = 0 

Từ đó suy ra giá trị của 

A = tan 2 20° + tan 2 40° + tan 2 80° 

B = tan 2 20° tan 2 40° + tan 2 40° tan 2 80° + tan 2 80° tan 2 20° 
c = tan 2 20° tan 2 40° tan 2 80° 


15 

TOANMATH.com 














Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


2.1.6. Cho 3 góc A, B, c thỏa A + B + c = 45° 

Chứng minh 

tan A + tan B + tan c — tan A tan B tan c = 1 — tan A tan B — tan B tan c — tan c tan A 


2.1.7. Chứng minh 


5 3 


sin X + cos X — — + — cos 4x 
8 8 


2.1.8. Chứng minh 


sin 4 a + cos 4 a — 1 2 
sin 6 a + cos 6 a — 1 3 


(ĐHQG Hà Nội 1996) 


2.1.9. Chứng minh 


1 + cos a 
2 sin a 


1 - 


(1 — cos a)‘ 


sin 2 a 


+ 


cos 2 b — sin 2 c 
sin 2 b sin 2 c 


— cot 2 b cot 2 c — cot a — 1 


2.1.10. Chứng minh 


1111 

+ ——:—I- ——— + ——— = cotx — cot 16x 


sin 2x sin4x sin8x sin lốx 


, kn 

Từ đó, chứng minh : với mọi n G M, X ^ — (k e z, l £ N) 


11 1 

+ ——:—I- ... + ——r— = cotx — C0t2 n x 


sin 2x sin 4x sin 2 n x 


2.1.11. Chứng minh 


35 7 


sin X + cos X — — + — cos 4x + —- cos 8x 
64 16 64 


2.1.12. Chứng minh 


cos 12° + cos 18° — 4 cos 15° cos 21° cos 24° = 


V3+ 1 


(ĐHQG Hà Nội 2001) 


16 


TOANMATH.com 

















Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


2.1.13. Chứng minh 4 sin 18° sin 54° = 1 


(ĐH Phòng Cháy Chữa Cháy 2001) 


2.1.14. Chứng minh 


8 

tan 30° + tan 40° + tan 50° + tan 60° = - 7 =cos 20° 

V3 


(ĐHQG Hà Nội 1995) 


2.1.15. Chứng minh 


a) 16 sin 10° sin 30° sin 50° sin 70° = 1 

b) 8 + 4 tan — + 2 tan — + tan — = cot — 

J 8 16 32 32 

2.1.16. Chứng minh 

n 2n 3n 4n Sn ốn 7n 1 

a. cos — cos — cos — cos — cos —— cos —7 cos —7 = — 

15 15 15 15 15 15 15 2 7 

b. tan 5° tan 55° tan 65° tan 75° = 1 

2.1.17. Chứng minh 


tan 10° tan 20° tan 30° ... tan 70° tan 80° = 1 


2.1.18. Chứng minh 


sin(a - b) sin(h - c) sin(c - à) 

——— 1 ~h + ...... - = 0 

cos a cos b cos 0 cos c cos c cos a 


2.1.19. Chứng minh 


1 — 2 sin 2 a 


2 cot + aj cos 2 — aj 


= 1 


2.1.20. Chứng minh 


1 + cos a + cos 2 a + cos 3a 
2 cos 2 a + cos a — 1 


= 2 cos a 


17 

TOANMATH.com 








Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


2.1.21. Chứng minh 

cot a — tan a — 2 tan 2a — 4 tan 4a — ... — 2 n tan 2 n a — 2 n+1 cot 2 n+1 a 

2.1.22. Chứng minh 

sin 8 a — cos 8 a — 4 sin 6 a + 6 sin 4 a — 4 sin 2 a — 1 

GỢI Ý GIẢI BÀI TẬP Tự LUYỆN 

2.1.1. a, b - Sử dụng công thức hạ bậc. 

2.1.3. Đặt 

t — tan X 

Khi đó 


VT = t 2 + 


V3 -t 


+ 


V3 + t Y 


,1 + V3t/ \1-V3t/ 

Áp dụng tính tổng, viết lại thành 

s = (tan 2 5° + tan 2 55° + tan 2 65°) + (tan 2 10° + tan 2 50° + tan 2 70°) 

+ (tan 2 15° + tan 2 45° + tan 2 75°) + (tan 2 20° + tan 2 40° + tan 2 80°) 
+ (tan 2 25° + tan 2 35° + tan 2 85°) + tan 2 30° + tan 2 60° 

Rồi sử dụng công thức đã chứng minh ở trên. 

2.1.4. 

a) Để ý 


VP = 


sin a 


= VT 


b) Để ý 


c) 


VP = 
Ta có : 


sin (na — na + à) 
sin(n — l)a sin na 


1 

cos a — cos na cos(n — l)a 2 [ cos a — cos (2 n — l) a ] 
cos na cos(n — l)a cos na cos(n — l)a 


VT = 


l + cos2 n a 2cos 2 2 n 1 asin2 n 1 a sin2 n acos2 n 1 


a 


d) 


cos2 n a cos2 n asin2 n 1 a cos2 n asin2 n 1 a 

Ta có điều cần chứng minh tương đương với: 

11 11 

+ 

ci r» 2 _ 

2 n 


= VP 


4 n cos 2 ỉpã 4 n sin 2 1 S j n 2 a 


n—l 


18 


TOANMATH.com 
















Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


2.1.5. Sử dụng công thức 


tan 3a = 


3 tan a — tan 3 a 
1 — 3 tan 2 a 


Cho a — 20°, ta có : 


3 tan 20° - tan 3 20° 
1 — 3 tan 2 20° 


= V3 


Suy ra 


(3 tan 20° - tan 3 20°) 2 = 3(1-3 tan 2 20°) 2 
2.1.6. Áp dụng công thức : 

tan a + tan b + tan c — tan a tan b tan c 

tan(a + b + c) = 


2.1.9. Cần chứng minh 


1 — tan a tan b — tan b tan c — tan c tan a 


1 + cos a 

— 1 - 
2 sin a 

cos 2 b — sin 2 c 
sin 2 b sin 2 c 


(1 — cos a)‘ 


sin 2 a 


= cot a 


cot 2 b cot 2 c — — 1 


2.1.10. Để ý 


1 _ 1 
cotx — C0t2x — ——— ; C0t2x — cotAx — — 


sin 2x 


sin 4x 


1 _ 1 
cot 4x — cot 8x — ——— ; cot 8x — cot 16x = — 


sin 8x 


sin 16x 


2.1.12. Ta có : 


VT = 2 cos 15° cos 3° — 2 cos 15° (cos 45° + cos 3°) = cos 30° — cos 60° 

2.1.13. Nhân 2 vế cho cos 18°. 

2.1.14. Áp dụng công thức 


sin(a + b ) 
tan a + tan b — —-— : —- 
cos a cos 0 


19 

TOANMATH.com 
















Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


Viết lại VT thành (tan 50° + tan 40°) + (tan 30° + tan 60°) 


2 . 1 . 15 . 

a) Để ý 

„1 

cos 10° VT = 8 sin 20° -cos40° cos 20° 

2 

b) Sử dụng công thức 

cot a — tan a — 2 cot 2a 
Ta có điều phải chứng minh tương đương với 

[ 7T 7T 1 7T 7T 

cot — — tan— — 2 tan — — 4 tan — = 8 
32 32J 16 8 


2 . 1 . 16 . 

a. Cần chứng minh 


Suy ra 


n n 3n Sn ốn 

2 7 sin — VT — 2 2 sin —cos —cos —cos—■ 
15 15 15 15 15 


3n ốn ốn Sn 

2 7 sin —VT = 2 Z sin —cos —cos — 
15 15 15 15 


b. Ta có điều cần chứng minh tương đương với 

(sin 5° sin 75°)(sin 55° sin 65°) = (cos 5° cos 75°)(cos 55° cos 65°) 


2 . 1 . 17 . 


Để ý rằng c 2 = (tan 10° cot 10°)(tan 20° cot 20°) ... (tan 80° cot80°) = 1 

2 . 1 . 18 . Áp dụng công thức 

sin(x — y) 

tan X — tan y = —--— 

cosx cosy 

2 . 1 . 19 . Ta chỉ cần chứng minh 

2 cot + aj cos 2 — aj — 2 sin — aj cos — aj 


20 


TOANMATH.com 




Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


2.1.21. Sử dụng công thức sau : 


cot a — tan a — 2 cot 2a 

2. TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC 

- Ở loại bài tập này, ngoài các công thức biến đổi cơ bản, ta cần chú ý thêm các 
công thức sau : 


í 71 \ 

(ĨI \ 

í 71 \ 

cos a = sin- a 

; sin a — cos- a 

; tan a — cot- a 

V2 ) 

\2 ) 

V2 J 


- Nhờ cung liên kết ta có thể đưa các cung lớn hơn 90° hay cung âm về cung trong 
khoảng (0°, 90°). 

- Khi cần rút gọn biểu thức 

A = cos a cos 2a cos 4a ... cos 2 n a 


Ta dùng công thức 


sin 2a 
cos a — —;— 
2 sin a 

- Khi cần rút gọn biểu thức 


B = cos a + cos 2a + cos 4a + —1- cos 2 na 


Ta viết 


T . a D 

2 sinyB 


Và dùng công thức biến đổi tích thành tổng để rút gọn. 

- Ngoài ra, để tính giá trị một biểu thức ta chứng tỏ các số hạng trong biểu thức là 
nghiệm của một phương trình, từ đó ta dùng công thức Viète (4) để tính tổng hoặc 
tích của lượng phải tim. 

- Cần nhớ lại công thức Viète bậc 3 sau: 

Gọi x ± , x 2 , x 3 là 3 nghiệm của phương trình ax 3 + bx 2 + cx + d — 0 thi 


21 

TOANMATH.com 





Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


( b 

*1 + x 2 + x 3 = - - 


< 


x ± x 2 + X 2 X 3 + X 3 X ± = - 

a 

d 


X\ X 2 X 3 = -- 

a 


Từ đó có thể suy ra 

xị + xỊ + x 3 — (x ± + x 2 + x 3 ) 2 — 2(x ± x 2 + X 2 X 3 + XgXi) 
111 x x x 2 + X 2 X 3 + X 3 X ± c 
x ± x 2 x 3 X ± X 2 X 3 d 


2 c 


a* a 


Bài 1: Tính 


A = sin 2 50° + sin 2 70° — cos 50° cos 70° 


B = 


+ 


2 sin 2550° cos(—188°) 


tan 368° 2 cos 638° + cos 98° 


Giải: Ta có : 


1 _ _ 1 _ 1 

A = ^ (1 — cos 100°) + j(l — cos 140°) — J (cos 120° + cos 20°) 

— 1 — - (cos 100° + cos 140°) — - f — - + cos 20°ì 
2 2 V 2 ) 

11 5 

= 1 — (cos 120° cos 20°) + -7 — ~7 cos 20° = -- 

4 2 4 


1 2 sin(—30 ) cos 8 _ cos 8 

-——— H " 7 7 - 7 — . 7^7 = cot 8 °- 7 — 77 - 

tan 8 ° 2 sin 8 ° — sin 8 ° sin 8 ° 



22 


TOANMATH.com 




















Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


Giải: 

Ta có : 


1 + cosx 2(1 — cosx) 2(1 —cos 2 x) 2 sin 2 X 2 
sinx ' sin 2 X sin 3 X sin 3 X sin* 

Mặt khác 


„13. V3 2 4 

sin X = 1 — cos X = 1 — - = -=>sinx = —— =» A = —— = —— 

4 4 2 sinx V3 



A = (cos 73° + cos 47 0 ) 2 — cos 73° cos 47° 

1 

= (2 cos 60° cos 18 0 ) 2 — J (cos 120° + cos 36°) 

, _ 1/1 „ \ 1 + cos36° 1 1 

= cos 2 18° — ^ ^ + cos 36° ) =-- 77 --„ cos 36 

2 V 2 / 2 4 2 


o _ 


3 

4 


B = sin 6 ° sin 42° sin 66 ° sin 78° = sin 6 ° cos 48° cos 24° cos 12° 

sin 12° sin 24° sin 48° sin 96° sin 96° sin(90° + 6 °) 

- 2 cos 6 ° ' 2 sin 12° ' 2 sin 24° ' 2 sin 48° 16cos6° 16cos6° 

1 

= 16 


23 

TOANMATH.com 





















Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


n 4n Sn n 4n 2n 

c = cos — cos — cos — = — cos — cos — cos — = 
7 7 7 7 7 7 


. 8/r . / . 7T\ 

sin y“ sinựr + ỷj 1 


_ . 7ĩ _ . TC Q 

8siny 8siny ° 


, 2tt . __ 4tt , 8tt 
sin -y- sin -Ỵ sin -y- 


~ . 7T- 
2 sinỷ 


„ 27T' 47T 

2sin^- 2sin-ỹ- 


D = 


2 siny 


( _27T ,_47T ,_Ỏ7T\ 

Ị^cos -y- + cos -y- + cos -y-J 

n ~ 77 

2 siny 

_ , 7T_27T , _ . 7T 47T , _ . n 6n 

2 sin Ỷ cos -y- + 2 sin y cos -Ỵ- + 2 sin ỷ cos -Ỵ 


2 sinỹ 

.371 , . ( n\ .571 , . / 3n\ 

sin -Ỵ- + sin 1 — J + sin -y- + sin 1 — -Ỵ+ sin n + sin 


2 sin-ỹ 



. TC 

— sin y 1 

2 siny z 


1 — 4 sin 70° sin 10° 1 + 2(cos 80° — cos 60°) 

sin 10° sin 10° 



A = 


-4=sin AC 
Va 


1 + 


b — a . 


a 


sm 2 


a + 


b sin 2 X sin* 

cos 2 x Vh sin 2 X + acos 2 X 


a cos 2 X + b sin 2 X 


cos 2 X 


■ f tan X 6 í— — ,—) 
sinx Ị ' V 2 2' 

|cosx| 1 /7T 37T\ 

Ị^—tanx G ( 2 ' 2 / 


24 


TOANMATH.com 






































Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


Bài 5: Tính sin 18°. Từ đó chứng minh sin 1° là số vô tỷ. 


Giải: Ta có : 


90° = 3.18° + 2.18° 


Nên cos 2.18° = sin 3.18° 

Suy ra 1 — 2 sin 2 18° = 3 sin 18° — 4 sin 3 18° 

Đặt = sin 18° > 0 ; t là nghiệm của phương trình 

4ủ 3 — 2ủ 2 -3t + 1 = 0 


Hay 


(ủ - l)(4ủ 2 + 2t - 1) = 0 


Vì sin 18° ^ 1 nên 


Vì t > 0 nên 


-1 ± V5 

t = --- 

4 


-1 + V5 

sin 18° =-- 

4 

Giả sử sin 1° là số hữu tỷ, suy ra sin 3° = 3 sin 1° — 4 sin 3 1° cũng là số hữu tỷ. 

Như vậy lần lượt ta có sin 9° = 3 sin 3° — 4 sin 3 3° ; sin 27° = 3 sin 9° — 4 sin 3 9° ; 
sin 81° = 3 sin 27° — 4 sin 3 27° cũng là những số hữu tỷ. 

Do đó, sin 18° = 2 sin 9° cos 9° = 2 sin 9° sin 81° cũng là số hữu tỷ. 

Mà 


-1 + V5 

sin 18° =- - - 

4 

Nên V5 là số hữu tỷ. (vô lý) 

Vậy ta có điều phải chứng minh. 


25 

TOANMATH.com 









Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


Bài 6: Cho phương trình ax 2 + bx + c — 0 có 2 nghiệm x ± — tan u,x 2 — tan V. Hãy 
tính biểu thức sau đây theo a,b,c. 

p = asin 2 (u + v) + b sin(u + V ) cos(u + v) + c cos 2 (u + V ) 

Giải: Ta xét 2 trường hợp sau 

* Nếu cos(u + v) — 0 thi p — a. 

* Nếu cos(u + v) ^ 0 thì 

p = cos 2 (u + V ) [atan 2 (u + v) + htan(u + v) + c] 

1 

= —————-—- [a tan 2 (u + v) + b tan (u + v) + c] 

1 + tan 2 (u + v) 


Mà 


tan(u + v) 


(1 

tan u + tan V x ± + x 2 b 

1 — tan u tan V 1 — x ± x 2 1 — — c — a 

a 


Vậy 



= c 


Bài 7: Tìm 1 phương trình bậc 3 có các nghiệm là 


n 


3n 


Sn 


X 1 — cos — ,x 2 — cos— ,x 3 = cos — 


Từ đó, tính tổng 


s —- w + 


+ 


rnc— _ Sn 

COSy cos -y cos y- 


Giải: Nếu ta có 


( Xị + x 2 + x 3 — a 
x t x 2 + X 2 X 3 + X 3 X 1 - b 
x 1 x 2 x 3 — c 


26 


TOANMATH.com 























Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


Thì x 1 , x 2 , x 3 là 3 nghiệm của phương trình bậc 3 


X 3 — ax 2 + bx — c — 0 


Ta có : 


TC 3tc Stc 

X 1 + x 2 + x 3 — C0S ỹ + C0S — + C0S — 

TT TT ĨT .1 77" Tí . 17T f)7T 

2 sin y cos y + 2 sin y cos + 2 sin y cos sin-y 1 1 


2 sinỷ 2 sin ỷ z 


7T 37T 37T Stc Stc tc 

x ^2 + ^ 2^3 + X 3 X 1 — cos — cos — + cos — cos — + cos — cos — 

2n 4n ốn 1 

= cos — + cos — + cos — = — - 

7 7 7 2 

n 3n Sn 1 / 8n 2n\ n 

Xi x ? x 3 — cos — cos — cos — = - cos — + cos — cos — 

123 7 7 7 2 V 7 7 / 7 

1 / 97T 37T 7T\ 

= - cos — + cos n + cos — + cos — 

4 V 7 7 7/ 

1 / 7T 3tt 5tt \ 1/1 \ 1 

4 V 7 7 7 / 4V2 / 8 

Vậy phương trình cần tìm là 


. 1 , 
+ 2 X 


1 1 

77 X + ^ = 0 
2 8 


Suy ra s = 4. 


Bài 8: Chứng minh rằng 




3 

2n 3 
cos^— + 

47T 3 

cos- 1 - 

8 tt 3 
cos- = 

5 - 3V7 

> 

7 

\ 

7 

\ 

7 aI 

2 




(Đề nghị Olympic 30-4, 2006) 


Giải: 


, ^ , 27T 47T 87T _ 

Đê ý răng là nghiệm của phương trình 7x — 2n + k2n (k G 2) 


27 

TOANMATH.com 

















Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


Hay cos 3x — cos 4x (*) 

Từ (*) ta có cos X = 1 X = k2n (loại vì không thỏa 3 nghiệm trên) 

Như vậy 

2n 4n 8n 

— là nghiệm của phương trình t 3 + t — 2ủ — 1 = 0 (ủ = 2 cos x) 


Theo định lý Viète, ta có 


Đặt 


Khi đó 


( k + t 2 + t 3 - — 1 
]kt 2 + t 2 t 3 + t 3 t-L — —2 

^ k kk — 1 


' A = ựk + ựt 2 

= yị ủ 1 ủ 2 + V t 2 k + V kt 


1 


A 3 = (Ủ! + t 2 + t 3 ) + 3AB - 3ựủ 1 Ủ2 t 3 = 3AB - 4 
B 3 = (t ± t 2 + t 2 t 3 + t 3 t ± ) + 3AB — 3lJ (t ± t 2 t 3 ) 2 — 3AB — 5 


Suy ra 


(AB) 3 = (3AB - 4)(3AB - 5) <=> (AB - 3) 3 = -7 
Do đó AB = 3 - Ụĩ 

Nên A = Ụ5 - 3 Ụ 7 
Vậy 


3 

A 


2n 

cos— + 
7 




3 87T 

cos- 



A 

ự2 



3 Ụ 7 

2 


28 


TOANMATH.com 


















Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


Bài 9: Tính tổng 

(T ± — sin 2 a + sin 2 2a + ... + sin 2 na 
It 2 = cos 2 a + cos 2 2 a + ... + cos 2 na 

Với n E N,a ^ kn, k 6 TL. 

Giải: Từ hệ ta có : 


Ị T 2 + T 1 -n 

Ịt 2 — T x = cos 2 a + cos 4 a + ... + cos 2 na 


Suy ra 

2 sin a (T 2 — T-l) = 2 sin a cos 2a + 2 sin a cos 4a + ... + 2 sin a cos 2na 

= sin 3a — sin a + sin 5a — sin 3a + ... + sin(2n + 1 )a — sin(2n — l)a 
= sin( 2 n + l)a — sin a — 2 cos(n + l)a sin na 

Do đó 

T 2 + Ti = n 
cos(n + 1 )a sin na 

Ti =-- 

sin a 

cos(n + l)a sin na + n sin a 
2 sin a 

n sin a — cos(n + l)a sin na 
2 sin a 



a + h a —h a + b a + h 

2 sin ——— cos ——— = 4 sin ——— cos ——— 
2 2 2 2 


Vì a + b ^ 2/ot nên 



29 

TOANMATH.com 
















Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


a + b a + b 

——— kn => sin ——— ^ 0 


a — b a + b 

Suy ra, cos———= 2 cos——— 


a b a b / a b a b\ 

=> cos — cos - + sin — sin - = 2 cos — cos - — sin — sin - 

22 2 2 V 2 2 2 2/ 

a b a b 

=> 3 sin — sin - = cos — cos - 
2 2 2 2 


1 



Bài 11: Rút gọn biểu thức sau 

A = ^1 + 4 sin 2 a cos 2 a + 4 sin a cos a 

+ -y/ìcos 4 a — 5 sin 4 a — 4 sin a cos a + 6 sin 2 a 


Giải: Ta có : 

A = yrr 4 sin 2 a cos 2 a + 4 sin a cos a (sin 2 a + cos 2 a) 

+ -y/ìcos 4 a — 5(1 — cos 2 a ) 2 — 4 sin a cos a (sin 2 a + cos 2 a) + 6 sin 2 a 
= ysin 4 a + cos 4 a + 6 sin 2 a cos 2 a + 4 sin 3 a cos a + 4 sin a cos 3 a 

+ yf cos 4 a + sin 4 a + 6 sin 2 a cos 2 a — 4 sin 3 a cos a — 4 sin a cos 3 a 
= y(sin a + cos a ) 4 + y(sin a — cos a ) 4 
= (sin a + cos a ) 2 + (sin a — cos a ) 2 

= sin 2 a + cos 2 a + 2 sin a cos a + sin 2 a + cos 2 a — 2 sin a cos a — 2 



/7T \ tan 4 — tan ữ 1 — tan u 

tan (-7 — a) =-=-= 7 

^4 2 1 + tan Ẹtan a 1 + tan a 


30 


TOANMATH.com 























Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


Mặt khác : 


Do cos a < 0 nên 


Suy ra 


, _ „ . , 16 
cos a — 1 — sin a — —- 

25 


cos a = — — 


tan a = 


sin a 


cos a 


tan 


(!-“) = 


3 

J_ = _3 

_ 4 4 
“5 

1 + 4 


1-1 

4 


= 7 


Bài 13: Tính giá trị của biểu thức 


, n '7n 

A — tan 6 — + tan 6 — + tan 6 —- 
18 18 18 


Giải: Ta sẽ áp dụng vào bài toán trên bằng hằng đẳng thức 

a 3 + b 3 + c 3 — 3 abc — (a + b + c) 3 — 3(a + b + c)(ab + bc + ca) 

Dễ thấy 

tan 2 3 = tan 2 3 = tan 2 3 ) = ị 

V187 V18/ Vl8/ 3 

nSnĩn 1 

Suy ra — ; — ; — là nghiệm của phương trình tan 2 3x = — 

18 18 18 3 

/3 tanx — tan 3 x\ 2 1 


y 1 — 3 tan 2 X ) 3 

<^> 3 tan 6 X — 27 tan 4 X + 33 tan 2 X — 1 — 0 
Như vậy : 

9 7T 57T 7Tí „ „ 

tan — ; tan — ; tan — là nghiệm của phương trình 3y—27y+33y — 1 = 0 
18 18 18 

Theo định lý Viète, ta có : 

Ti + y 2 + y 3 = 9 

yiy 2 + y 2 y 3 + y 3 yi = 11 
1 

yiy 2 y 3 = 3 

Suy ra A = yị + y| + yf = (y x + y 2 + y 3 ) 3 - 3(yi + y 2 + y 3 )(yiy 2 + y 2 y 3 + y 3 yi) + 
3yiy 2 y 3 =433 


31 

TOANMATH.com 










Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


Bài 14: Cho tan X; tan y; tan z là 3 nghiệm của phương trình : 

n 

at 3 + bt 2 + ct + d — 0 (a ^ 0) ; 0 < X, y, z < — 


Chứng minh rằng 


3 „2 


tan 7 X + tan 7 y + tan 7 z > 

Giải: Ở bài toán này, ta thấy tan X; tan y ; tan z > 0. 
Do đó, theo định lý Viète, ta có : 


b 3 c 


81 a 5 


b 

tan X + tan y + tan z =- 

a 

c 

tan X tan y + tan y tan z + tan z tan X — — 

a 


VP = - Q 

81 Va/ v a / 

= -p- (tan X + tan y + tan z) 3 (tan X tan y + tan y tan z + tan z tan x) 2 
81 

Áp dụng bất đẳng thức : 

m 2 + n 2 + k 2 > mn + nk + km 
=> (m + n + k) 2 > 3(mn + nk + knì) 

1 

- (m + n + /c) 4 > (mn + nk + km) 2 

Ta được : 

1 

— (tan X + tan y + tan z) 3 (tan X tan y + tan y tan z + tan z tan x) 2 
ol 

< —— (tan X + tan y + tan z) 7 
81.9 y 

Cần chứng minh bất đẳng thức : 

1 


V^CULl VllLtllg, ƯCIU ClClllg, 111L1V . 

——— (tan X + tan y + tan z ) 7 < VT 
81.9 7 

Thật vậy, với tan X + tan y + tan z > 0, ta có : 

VT(tan X + tan y + tan z) > (Vtanx. Vtan 7 X + yịtany. y/tan 7 y + Vtan z . Vtan 7 z j 

1 ^ ^ 1 

> -. 9(tan 4 X + tan 4 y + tan 4 z ) 2 > (tan 2 X + tan 2 y + tan 2 z) 4 . 3 4 

1 

> —— (tan X + tan y + tan z ) 8 

81.9 y 


32 


TOANMATH.com 

















Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


Do đó, 


b 3 c 2 

tan 7 X + tan 7 y + tan 7 z > — ——- 
y 81a 5 

Vậy ta có được điều phải chứng minh. 

BÀI TẬP Tự LUYỆN 

2.2.1. Tính giá trị của các biểu thức sau: 
a. tan 9° — tan 27° — tan 63° + tan 81° 


b. 


(cot44° + tan 226°) cos 406° 
cos 316° 


C0t72° cot!8° 


cos(—20°) sin 70° 
sin 160° cos 340° tan 250° 


2.2.2. Tìm 1 phương trình bậc 3 có các nghiệm là 


2n An 8n 

X 1 — cos —— ;x ? — cos— ;Xo — cos — 
1 9 z 9 3 9 

Từ đó, tính tổng 

27T 47T 87T 

s = cos — + cos — + cos — 

9 9 9 

2.2.3. Cho 


3 sin 4 X + 2 cos 4 X = — 

81 

Tính A — 2 sin 4 X + 3 cos 4 X. 

2.2.4. Tính tan(x — 45°) , biết 


9 / 3n\ 

cosX — — — ,x E [n, — ] 
41 V 2 / 

2.2.5. Rút gọn các biểu thức sau : 


1 + cosx X 

A — - -tan - — cos X 

1 — cosx 2 


sin 2 2x — 4 sin 2 X 


sin 2 2x + 4 sin 2 X — 4 


33 

TOANMATH.com 








Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


c = 


sin(60° + x) 

4 sin (25° +1) sin (75°-|) 


D = sin 6 (7T + x) + cos 6 (x — 7ĩ) — 2 sin 4 (27T + x) — sin 4 + X j + cos 2 — X ) 


tan 


E = 


(*-D 


cos 


/ 3ĩĩ 

\T 


0 


,-3 /"771 

V 2 


+ X ) — sin- 5 ( -^r — X ) 


F = 


G = 


cos ịx — 70 tan (- 7 ^- + X ) 

sin X + m sin 3x + sin 5x 
sin 3x + m sin 5x + sin 7x 

V2 — sinx — cosx 
sin* — cosx 


H = 


N 


2 + ^2 + 2 + ^... + V 2 + 2 cosx £ ^0, —^ 

n dấu căn 


I = 


J = 


sin 2 (a + b) — sin 2 a — sin 2 /7 
sin 2 (a + b) — cos 2 a — cos 2 b 

sin 6 a + cos 6 a 


4 cos 2 2a + sin 2 2a 

sin 4a — 4 sin 3a + 6 sin 2a — 4 sin a 

K =- - —- -V- 

sin 2a (1 — cos a) 

L = 2 cos 4a + 5 cos 6a + 2 cos 2a + cos 8a 

2.2.6. Tính 

cosa cos2a cos3a 

s = 1 + ——— + 2 õ 7 + „„„3 “ + ■ 

cosa cos z 2a cos á a 

2.2.7. Tính T = m sin 2a + n cos 2a biết 


m 

tan a = — ,71 ^ 0 
71 


..+ 


cosna 
cos n a 


34 


TOANMATH.com 






















Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


2.2.8. Tính tan a tan b theo m, n biết 

cos(a + b) m 
cos(a — b) n 

2.2.9. Cho tan X = 4. Tính giá trị của các biểu thức sau 

7 cos 5 X — 3 cos 4 X sin X + 2 cos 1 2 X sin 3 X — 5 cos X sin 4 X — 13 sin 5 X 

M = ~ ---——7-ã-——---—--— 

sin 4 X cos X — 11 sin 3 X cos 2 X + 2 sin 2 X cos 3 X — 9 sin X cos 4 X + 5 cos 5 X 

3 sin 4 X — 8 sin 3 X cos X + 7 sin 2 X cos 2 X — 4 sin X cos 3 X — 2 cos 4 X 
N = -- —— — -—---^-— 

7 sin 4 X + 5 sin 3 X cos X — 4 sin 2 X cos 2 X + 6 sin X cos 3 X — 3 cos 4 X 

2.2.10. Cho tan* + cotx = m. Tính 

A = tan 2 X — cot 2 X ; B = tan 3 X — cot 3 X ; c — tan 5 X — cot 5 X 

2.2.11. Cho tan* — cotx — n. Tính 


M = tan 2 X + cot 2 X ; N = tan 3 X — cot 3 X ; p = tan 7 X — cot 7 X 


2.2.12. Cho tan(a + b) = m và tan(a — b) — n. Tính tan 2 a. 


GỢI Ý GIẢI BÀI TẬP Tự LUYỆN 


2.2.3. Đặt 


a = sin 2 X 
b — cos 2 X 


(a; b e [0,1]) 


Ta có hệ phương trình 


2.2.4. Để ý 


2.2.6. Để ý 


|3a 2 + 2 b 2 = 

V a + b — 1 


98 

81 


tan(x — 45°) 


tan X — tan 45° 
1 — tan X tan 45° 


1 

cos ka sinacos/ca 2 + l) a — s i n (^ — l) a ] sin(/c + l)a sin/ca 

cos k a sinacos fc a sinacos fc a sinacos fc a sinacos fe_1 a 

2.2.7. Để ý 


2 tan a 1 — tan 2 a 

sin 2a = ———-— ; cos 2a = ———-— 
1 + tan 2 a 1 + tan 2 a 


35 

TOANMATH.com 














Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


2.2.8. Từ hệ thức 


m 1 — tan a tan b 
n 1 + tan a tan b 

Ta biến đổi tan a tan b theo m, n. 

2.2.9. Đe ý bậc của tử bằng bậc của mẫu, do tan X có giá trị thực nên cos X ^ 0, từ đó ta 
lần lượt chia tử và mẫu cho cos 5 X đối với M và cho cos 4 X cho N. 

2.2.10. Để ý 

c = AB + m 

2.2.11. Để ý 

p = N(tan 4 X + cot 4 x) — n 

3. CHỨNG MINH ĐẨNG THỨC LƯỢNG GIÁC SUY TỪ ĐẤNG THỨC 
LƯỢNG GIÁC KHÁC CHO TRƯỚC 

- Đây là loại bài tập chứng minh đẳng thức lượng giác có điều kiện và từ điều kiện 
kết hợp với các công thức lượng giác phù hợp để suy ra điều cần phải chứng minh. 


( a — sin* 

b — cosx siny. Chứng minh rằng : a 2 + b 2 + c 2 — 1 
c — cosxcosy 

Giải: Ta có : 


a 2 + b 2 + c 2 — sin 2 X + cos 2 X (1 — cos 2 y) + cos 2 X cos 2 y 

= sin 2 X + cos 2 X — cos 2 X cos 2 y + cos 2 X cos 2 y = 1 

Vậy ta có điều phải chứng minh. 


Bài 2: Chứng minh rằng nếu a,b > 0 và 


sin 4 x cos 4 x 

1 

+ 

“ - 

a b 

a + b 

Thì 


sin 2012 x cos 2012 x 

1 


— 

a 1005 £,1005 

(a + b) 1005 


36 


TOANMATH.com 















Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


Giải: Ta có : 


{sin 4 X cos 4 x\ 

(a + b)[ —-- 1- - — = (sin z X + cos 2 x) 2 


a 


— cos 4 X + — sin 4 X — 2 sin 2 X cos 2 X = 9 
b a 


sin 2 X cos 2 X 


a b 

Suy ra 

sin 2012 * cos 2012 

+ 


= -^r{t = -^T>o) 
a + b \ a + b / 


a 


1005 


,1005 


1 íaty 006 +-2-m 1006 


a 


a 1005 v y £,1005 


+ 


(a + b ) 1006 (a + b ) 1006 


(a + b ) 1005 



sin X cos y 

2 = 3—— 

cosx siny 


2 tan X = 3 coty =ỉ> tan y = 


2 tanx 


Khi đó 


VT = 


cos 2 X 


+ 


cos 2 y 


2 sin 2 X + 3 cos 2 X 2 sin 2 y + 3 cos 2 y 


cos 2 X 


cos 2 y 


1 + tan 2 X 1 + tan 2 y 1 + tan 2 X 4 tan 2 X + 9 
= ---- + --—= -2—- + - — ' —- 

2tan 2 x + 3 2tan 2 y + 3 2tan 2 x + 3 6(3 + tan 2 x) 

6(1 + tan 2 x) + 4 tan 2 X + 9 5(3 + 2 tan 2 x) 5 

6(3 + 2 tan 2 x) 6(3 + 2 tan 2 x) 6 

Vậy ta có điều phải chứng minh. 


37 


TOANMATH.com 





































Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


Bài 4: Cho AABC và m, n, p thỏa 


m n p 


+ -FT + 


cosA ■ B cosC 

sin 2 


n 

= 0 ,A < c < - 


Chứng minh rằng : mx 2 + nx + p — 0 có nghiệm X E (0; 1) 

(Đề nghị Olympic 30-4, 2006) 

Giải: Ta có : 


1 r _ _ _ 1 _ _ B 

cos A cos c — - [cos(A — c) + cos(A + c)] < - (1 — cos B) = sin 2 — 

0 < A < c < — =>2A + B<7T=>0< — < — — A< — =>sin—< cos A 

2 2 2 2 2 


B 

Đặtu = cosA;ư = sin — ;w = cosC 

2 


V 

0 < - < 1 
u 

lo < uw < V 2 


Và f(x ) = mx 2 + nx + p 

Ta có 2 trường hợp sau : 

m n 

Nếu p — 0 thì — + — = 0 

u V 

- Nếu m — 0 => f(x) — 0 có vô số nghiệm thuộc (0; 1) 

- Nếu m ^ 0 thì 

-= — £ (0; 1) => f(x) = mx (x -\ -) = 0 có nghiệm thuộc (0; 1) 

m V V 772' 

, m n p u ( V 2 V \ uw — V 2 

Nêu p ^ Othì —I- — 0 <=>—7 m — + n — + p — --- p 

u V w v z \u z u ) v z w 



Ở đây, ta sẽ sử dụng định lý : Neu hàm số / liên tục trên đoạn [ a ; b ] và f(a).f(b ) < 0 
thì tồn tại ít nhất 1 điểm c G (a; b ) sao cho /(c) = 0. 

Như vậy, ta thấy 


38 


TOANMATH.com 











Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


/ liên tục trên R => / liên tục trên Ịơ; —J 


_ fV\ _ uw — V _ 

/ (í“)/(°) = —7—/ (0) < 0 

uw 

Do đó, /00 = 0 có nghiệm thuộc (0; 1). 

Vậy ta có điều phải chứng minh. 


Bài 5: Cho x,y là 2 góc nhọn thỏa hệ Ị 

n 

Chứng minh X + 2 y = — 


3 sin 2 X + 2 sin 2 y — 1 
3 sin 2x — 2 sin 2y = 0 


Giải: Ta cần chứng minh cos(x + 2y) = 0 

Thật vậy, ta có cos(x + 2 y) = cos X cos 2y — sin X sin 2y 

Mà 


3 sin 2 X + 2 sin 2 y = 1 => 3 sin 2 X — cos 2y 

• ^ . 3 

3 sin 2x — 2 sin 2y = 0 => sin 2y = - sin 2x — 3 sin X cos X 
^ 2 

Suy ra 


cos(x + 2 y) = cos X . 3 sin 2 X — sin X . 3 sin X cos X — 0 
Mà X, y là 2 góc nhọn nên ta có điều phải chứng minh. 


Bài 6: Chứng minh rằng nếu 

( sinx = 2 sin(x + y) 


1 71 

ịx + y ^ —+ kn, k EZ 

Thì 

siny 

tanO + y) = 

cosy — 2 


(ĐH Thương Mại Hà Nội 1998) 


39 

TOANMATH.com 











Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


Giải: 

n , 

Do X + y — + kn, k G TL và cos y — 2 ^ 0 nên điêu kiện được xác định. 

Ta có : sin X — sin[0 + y) — y\ — sinO + y) cos y — cosO + y) sin y 
Do đó 


sinO + y) cos y — cosO + y) sin y = 2 sinO + y) 
=> (cosy — 2) sinO + y) = cosO + y) siny 


siny 

=> tanO + y) = - 

cosy — 2 



/A ồ\ cosO — a) sinO — /?) 

aA + ÒB a B (b + ã) _ cosO — /?) sinO — ư) 

aB + bA — D 0 , h A\ — sinQ - /?) cosQ - g) 

V a'B/ sinO — ữ) ' cosO — /?) 

1 

ị [sin 20-a) + sin 20-/?)] _ sin(2x - a - /?) cos(ư - /?) 

sinO — a) cosO — /?) + sinO — /?) cosO — sin( 2 x — a — /?) 

= cos(ư — /?) 

Vậy ta có điều phải chứng minh. 


40 


TOANMATH.com 




















Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


Bài 8: Cho 

acos 3 X + 3a cosx sin 2 X — m (1) 
a sin 3 X + 3a cos 2 X sinx = n (2) 

Chứng minh rằng : ụ(m + n) 2 + ụ(m — n) 2 = 2 Vã 3 
Giải: Lấy (1) + (2) suy ra : 

m + n = a (cos 3 X + sin 3 X ) + 3a sin X cos X (sin X + cos x) 

— a(cos X + sinx)[(cos 2 X + sin 2 X — cosx sinx) + 3 cosxsinx] 
= a(cos X + sin x)(cos X + sin x) 2 — a(c os X + sin x) 3 

Vậy y (m + n) 2 = (cos X + sin x) 2 . Vã 2 
Lấy (1) — (2) suy ra : 

m — n — a(c os 3 X — sin 3 x) — 3 a cos X sin X (cos X — sin x) 

— a(cosx — sinx)[(cos 2 X + sin 2 X + cosxsinx) — 3 cosxsin^] 
= a( cosx — sinx) 3 

Vậy ịf(jn — rì) 2 — (cosx — sinx) 2 . Ma 2 
Do đó, ta được : 

VT = [(cos X + sin x) 2 + (cos X — sin x) 2 ]. \fcL 2 — 2 \fá 2 

Bài 9: Chứng minh rằng nếu cos c — cos a cos b , với a, b, c thỏa các điều kiện xác 
định cần thiết thì 

c + a c — a b 

tan ———tan ——— = tan 2 - 
2 2 2 


Giải: Ở bài toán này, ta sẽ sử dụng công thức 

1 — cosx X 

——-= tan 2 - 

1 + cosx 2 

c + a c — a cosa — cosc cos a — cos a cos b 

tan ——— tan ——— =---=---- 

2 2 cosa + cosc cos a + cos a cos b 


1 — cos b b 

——-- = tan 2 - 

1 + cos b 2 


41 

TOANMATH.com 





















Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


Bài 10: Cho cos a + cos b + cos c — 0. 

Chứng minh rằng : 12 cos a cos b cos c — cos 3a + cos 3 b + cos 3c 


Giải: Đặt 

rX — cos a 

jy = cosồ=>x+y + z = 0 
lz = cos c 

Ta cần chứng minh: 12ryz = 4x 3 + 4y 3 + 4z 3 — 3(x + y + z) 

Hay 3ryz = X 3 + y 3 + z 3 
Thật vậy, ta có : 

0 = (x + y + z) 3 = X 3 + y 3 + z 3 + 3[ry(x + y) + yz(y + z) + zx(z + x)] + 6xyz 
= X 3 + y 3 + z 3 + 3[^:y(—z) + yz(—x) + zx(— y)] + 6ryz 
= X 3 + y 3 + z 3 — 3 xyz 

Vậy ta có điều phải chứng minh. 


Bài 11: Cho 3 số a, b, c đôi một khác nhau và 4 góc X, y, z, t được liên hệ với nhau bởi 

hệ thức : 

a b c 

tan(x + y) tan(x + z) tan(x + t) 

Chứng minh rằng 

a + b 

b + c „ c + a 

——- sin 2 

(y — z) + --sin 2 (z — t) H-sin 2 (t — y) = 0 

a — b 

0 — c c — a 


Giải: Áp dụng tính chất của tỷ lệ thức, ta có : 

a + b a — b 


tan(x + y) + tan(x + z) tan(y + y) — tan(y + z) 

a + b tan(x + y) + tan(x + z) sin(2x + y + z) 
a — b tan(x + y) — tan(x + z) sin(y — z) 

Do đó, 


42 


TOANMATH.com 




















Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


-—- sin 2 (y — z) = sin(2x + y + z) sin(y — z) — - [cos(2x + 2z) — cos(2x + 2y)] 
a — b 2 

Tương tự, ta được : 

ò + c ' 1 r 

--sin 2 (z — t) — -[cos(2x + 2ủ) — cos(2x + 2z)] 

0 — c 2 

c + a „ 1 r 

-sin 2 (ủ — y) = - [cos(2x + 2y) — cos(2x + 2 ủ)] 

c - a 2 

Cộng các đẳng thức trên lại, ta có được điều phải chứng minh. 

Bài 12: Chơ 

cos X + cos y + cos z sin X + sin y + sin z 
cos(x + y + z) sin(x + y + z) 

Chứng minh rằng : cos(x + y) + cos(y + z) + cos(z + x) = a 

(Đề nghị Olympic 30-4, 2006) 

Giải: Đe ý rằng : 

cos(x + y) = cos[(x + y + z) — z] = cos(x + y + z) cos z + sin(x + y + z) sin z 
Tương tự vậy, ta có : 

cos(y + z) = cos(x + y + z) cos X + sin(x + y + z) sinx 
cos(z + x) — cos(x + y + z) cos y + sin(x + y + z) sin y 
Cộng 3 đẳng thức lại, ta được : 

VT = (cos X + cos y + cos z) cos(x + y + z) + (sin X + sin y + sin z) sin(x + y + z) 
= a cos 2 (x + y + z) + a sin 2 (x + y + z) = a 


43 

TOANMATH.com 











Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 



Hay 

cos X (cos y sin 2 z — sin 2 y cos z) = (sin z cos y — sin y cos z)(sin z cos y + sin y cos z) 
<^> cos X [cos y (1 — cos 2 z) — 1(1 — cos 2 y) cos z] = sin(z — y) sin(z + y) 


cosx(cosy — cosz)(l + cosycosz) = cos 2 y — cos 2 z 


cosy + cosz 

<^> cos X = ————-- 

1 + cosy cosz 



1 —cosx 1 + cosy cosz — cosy — cosz (1 — cosy)(l — cosz) 
l + cosx 1 + cosy cosz + cosy + cosz (1 + cosy)(l + cosz) 

= tan 2 7 - tan 2 - 
2 2 


n . X y . z 

Do 0 < x,y,z < —,x ^ y,y ± z => tan-, tan tan- > 0 


Khi đó, 

X y z 

tan - = tan 7- tan — 
2 2 2 

Vậy ta có điều phải chứng minh. 


44 


TOANMATH.com 












Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 

BÀI TẬP Tự LUYỆN 

2.3.1. Cho 3 góc a, b, c thỏa điều kiện 

tan 2 a tan 2 b + tan 2 b tan 2 c + tan 2 c tan 2 a + 2 tan 2 a tan 2 b tan 2 c — 1 
Chứng minh : sin 2 a + sin 2 b = cos 2 c 

2.3.2. Cho cos(a + b) — k cos(a — b) ; k ^ — 1 
Chứng minh rằng 

1 -k 

tan a tan ò = ——- 

1 + k 

2.3.3. Cho a + h + c — 90°. Chứng minh : 

sin 2 a + sin 2 b + sin 2 c — 1 — 2 sin a sin b sin c 


2.3.4. Cho cot a + cot b + cot c — cot a cot b cot c. Chứng minh 

n 

a + b + c = —+ kn ,k ez 

2.3.5. Chứng minh rằng nếu 

sin B sinC 

cos a = ——- ; cos b — - ; cos(a + b) — sin B sin c 

sin A sinA 

Thì tan 2 A = tan 2 B + tan 2 c 


2.3.6. Cho 


(tan 6 20° - 33 tan 4 20° + 27 tan 2 20°) n - 1 i 2 2004 ,n E N 
Chứng minh rằng : n > 2 2002 . 

(Đề nghị Olympic 30-4, 2004) 

GỢI Ý GIẢI BÀI TẬP Tự LUYỆN 

2.3.1. Đặt X — sin 2 a ; y = sin 2 b ; z = sin 2 c 
Ta sẽ chứng minh X + y + z — 1 

Biến đổi từ giả thuyết sau : 

X y y z z X X y z 

— -. —-h —-. —-h --. —-h 2 —-. —-. —-— 1 

1-x 1-y 1 -y 1 - z l-z 1 — X 1-x 1-y l-z 

2.3.2. Từ giả thuyết, ta rút ra được 

(1 — k ) cos a cos b — (1 + k) sin a sin b 

Chỉ cần chứng minh cos a cos b ^ 0 khi k ^ — 1 thì ta có được điều phải chứng minh. 

2.3.3. Đe ý, từ giả thuyết, ta được : 

(sin a — cos (b + c) 
lcos a — sin (b + c) 

2.3.4. Điều cần chứng minh tương đương với cot(a + b + c) — 0 hay 

cot a cot b cot c — cot c — cot a — cot b 

0 = cot(a + b + c) = ——_—- — - —- - ' 7 — 

cot a cot 0 — 1 + cot c (cot a + cot b) 


45 

TOANMATH.com 
















Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


2.3.5. Từ giả thuyết, ta biến đổi như sau : 

cos a cos b — sin a sin b — sin B sin c 
=> (1 — cos 2 a)(l — cos 2 b ) = (cos a cos b — sin B sin c) 2 


sin 2 B N 


sin 2 c 


= sin 2 B sin 2 c 


sin 2 A 


y sin 2 A J\ sin 2 Ay 

Chia 2 vế của đẳng thức cho sin 2 B sin 2 c, ta được : 

/ 1 1 \ / 1 1 


lì = sin 2 Bsin 2 c cot 4 A 


Vsin 2 B sin 2 A 7 Vsin 2 c sin 2 A 

(cot 2 B — cot 2 A)(cot 2 c — cot 2 A) = cot 4 A 
cot 2 B cot 2 c = cot 2 A (cot 2 B + cot 2 c) 


= cot 4 A 


1 _ 1 1 

cot 2 A cot 2 B + cot 2 c 
Từ đó, ta có điều phải chứng minh. 

2.3.6. Đe ý ở bài 2.1.5 ta đã chứng minh tan 2 20° là nghiệm của phương trình X 3 — 
33x 2 + 27x — 3 = 0, nên tan 6 20° - 33 tan 4 20° + 27 tan 2 20° = 3 
Do đó, giả thuyết tương đương với: 3 n — 1 : 2 2004 
Lưu ý mệnh đề : a\b ^ v p (a ) < v p (b),p nguyên tố. 

Suy ra : 3 n - 1 : 2 2004 <=> v 2 (3 n - 1) > v 2 (2 2004 ) = 2004. 

Mặt khác, ta có bổ đề : 

/ a 2 — b 2 \ 

v 2 (a n - b n ) = v 2 1—--1 + v 2 (n) 


Nên ư 2 (3 n - 1) = ư 2 (4) + v 2 (n) > 2004 

Do đó, v 2 (lì) > 2002 =» n > 2 2002 

Trong đó, v p (x) — a được hiểu là a v I X nhưng a p+1 \ X. 


4. CHỨNG MINH B1ÉU THỨC LƯỢNG GIÁC KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO 
BIÉN SỐ 

- Khi gặp biểu thức f(x) có chứa sin 2 X ; cos 2 X, ta thường sử dụng các phương 
pháp sau : 

• Đặt ẩn phụ a = cos 2 X ; b = sin 2 X với kết quả sau : a + b — 1; a 2 + b 2 — 1 — 

2 ab; a 3 + b 3 — 1 — 3 ab; a 4 + b 4 — 1 + 2 a 2 b 2 — Aab ... 

• Dùng các công thức hạ bậc 

• Đặt ẩn phụ theo t = tan 2 X 

- Chú ý : Đối với những bạn đọc đã biết về các khái niệm của đạo hàm các hàm số 
lượng giác, ta có thể dùng kiến thức 

Neu / '(x) = 0 với mọi X £ D thì /(x) là hàm hằng với mọi X G D. 


46 


TOANMATH.com 














Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


Bài 1: Chứng minh các biểu thức sau không phụ thuộc vào X 
A = sin 4 X (3 — 2 sin 2 x) + cos 4 X (3 — 2 cos 2 x) 

B = 3(sin 8 X — cos 8 x) + 4(cos 6 X — 2 sin 6 x) + 6 sin 4 X 
c = cos 2 X + cos 2 (a + x) — 2 cos a cos X cos(a + x) 

D = sin 2 (a + x) + sin 2 (a — x) + 2 sin(a + x) sin(a — x) cos 2a 

E = sin 8 X + cos 8 X + 6 sin 4 X cos 4 X + 4 sin 2 X cos 2 X (sin 4 X + cos 4 x) 

Giải: 

A = 3(sin 4 X + cos 4 x) — 2(sin 6 X + cos 6 x) 

= 3[(sin 2 X + cos 2 x) 2 — 2 sin 2 X cos 2 x] 

— 2(sin 2 X + cos 2 x)(sin 4 X — sin 2 X cos 2 X + cos 4 x) 

= 3 ^1 — - sin 2 2x^ — 2 ^1 — - sin 2 2x^ = 1 

B = 3[a 4 — (1 — a) 4 ] + 4[(1 — a) 3 — 2a 3 ] + 6 a 2 ; a = sin 2 X 

= 3(4a 3 — 6a 2 + 4a — 1) + 4(— 3a 3 + 3a 2 — 3a + 1) + 6a 2 

= 12a 3 - 18a 2 + 12a - 3 - 12a 3 + 12a 2 - 12a + 4 + 6a 2 = 1 

c = cos 2 X + cos(a + x) [cos(a + x) — 2 cos a cos x] 

= cos 2 X + cos(a + x) [— cos a cos X — sin a sin x] 

' " 1 1 1 

= cos 2 X — cos(a + x) cos(a — x) = - + -cos 2x — - (cos 2a + cos 2x) 

= sin 2 a 


D = sin 2 (a — x) + sin(a + x) [sin(a + x) + 2 sin(a — x) cos 2a] 

= sin 2 (a — x) + sin(a + x) [sin(a + x) + sin(3a — x) + sin(—a — x)] 

= sin 2 (a — x) + sin(a + x) sin(3a — x) 

1 — cos(2a — 2x) 1 1 1 

— -—-- + - cos(—2a + 2x) — - cos 4a = - (1 — cos 4a) 

= sin 2 2a 


E = sin 8 X + cos 8 X + 6 sin 4 X cos 4 X + 4 sin 2 X cos 2 X (sin 4 X + cos 4 x) 
Đặt t = tan 2 X 


47 

TOANMATH.com 







Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


t 1 

sin X — ——-; cos X — ——- 
t + 1 t + 1 


E = 


c 


+ 


+ 6 - 


c 


+ 4 ■ 


t 


(t + I) 4 (t + I) 4 (í + I) 4 (t + I) 2 

t 4 + 4t 3 + 6í 2 + 4t + 1 

——= 1 


+ 


(t + l) 2 (t + 1)2 


(t + l ) 4 


Bài 2: Chứng minh : Nếu m sin(a + b) — cos (a — b) ,a — b ^ kn, k E 7L,m ^ +1 
thi biểu thức sau không phụ thuộc vào a, ố 


M = 


+ 


1 — msin2a 1—msin2h 


Giải: Ta có : 


M = 


2 — m(sin 2 a + sin 2 b) 


1 — m(sin 2a + sin 2b) + m 2 sin 2a sin 2 b 
2 — 2m sin(a + b ) cos(a — b ) 


m 2 

1 — 2m sin(a + b) cos(a — b) + -Ỵ- [cos 2(a — b) — cos 2(a + ồ)] 

Mà m sin(a + b) — cos(a — h) nên cos 2 (a — b) — m 2 sin 2 (a + b) 

Do đó, 

2[1 — m 2 sin 2 (a + b)] 


M = 


1 - 2m 2 sin 2 (a + b) + [2 cos 2 (a - b) - 2 + 2 sin 2 (a + b)] 

2[1 — m 2 sin 2 (a + b )] 

1 — 2m 2 sin 2 (a + b) + m 4 sin 2 (a + b) — m 2 + m 2 sin 2 (a + b ) 
2[1 — m 2 sin 2 (a + b )] 

1 — m 2 sin 2 (a + b) + m 2 [m 2 sin 2 (a + b) — 1] 

2[1 — m 2 sin 2 (a + b)] 2 

[1 — m 2 sin 2 (a + h)](l — m 2 ) 1 — m 2 


Do a — b ^ kn nên m sin(a + b) — cos(a — b) =£ +1 => m 2 sin 2 (a + b) =£ 1. 


48 


TOANMATH.com 


























Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


Bài 3: Cho 


/(x) — sin 6 X + - sin 2 2x + cos 6 X 


a. Chứng minh : /'(x) — 0 , Vx E M 

b. Tính giá trị của 


’ vi 998' 


(ĐH Hồng Đức 1998) 


Giải: Ở bài này, ta có 2 cách chứng minh. 

Cách. 1: Ta chứng minh /(x) là hàm hằng Vx £ M. 

Thật vậy, ta có : 

3 3 

f(x) — sin 6 X + - sin 2 2x + cos 6 X = sin 4 X + cos 4 X — sin 2 X cos 2 X + — sin 2 2x 

4 4 

3 

= 1 — 3 sin 2 X cos 2 X + - sin 2 2x = 1 

4 

=> / = 1 
Các/ỉ 2: Ta có : 

f'(x) — 6 sin 5 X cos X — 6 cos 5 X sinx + 3 sin 2x cos 2x 

A 3 

= 6 sin X cos X (sin 4 X — cos 4 x) + - sin 4x 

3 3 

= 3 sin 2x (sin 2 X — cos 2 x) + -sin4x = —3 sin 2x cos 2x + - sin 4x = 0 


Như vậy, 


/ ) = / (Ị) = 1 

7 V1998/ 7 \2/ 


Bài 4: Tìm m để giá trị của hàm số sau không phụ thuộc vào biến số 

/(x) = sin 6 X + cos 6 X + m(sin 4 X + cos 4 x) + 2 sin 2 2x 


49 

TOANMATH.com 











Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


Giải: Ta có : 


sin 6 X + cos 6 X — sin 4 X + cos 4 X — sin 2 X cos 2 X — 1 — - sin 2 2x 

4 

m(sin 4 X + cos 4 x) — m(l — sin 2 X cos 2 x) = mịl — - sin 2 2 x^j 


Vậy 

f(x) — 1 — - sin 2 2x + m ịl — - sin 2 2x j + 2 sin 2 2x — 1 + m + ^ sin 2 2x 

Đe f(x) không phụ thuộc vào biến số thì m — 5, khi đó f(x ) = 6. 


50 


TOANMATH.com 




Chương 2 : Các biến đổi lượng giác 


BÀI TẬP Tự LUYỆN 

2.4.1. Chứng minh các biểu thức sau không phụ thuộc vào biến số 
A = 2(sin 4 X + cos 4 X + sin 2 X cos 2 x) 2 — (sin 8 X + cos 8 x) 

B = cos 2 X + cos 2 + X ) + cos 2 — x) 


c = cos 4 X + cos 4 (x + —) + cos 4 (x + — ) + cos 4 ịx + — ^ 


D = 


+ 


cotx + 1 


E = 


tanx — 1 cót* — 1 
sinx 


cos 2 X 


n 

_ 0<x<- 

sinx — Vcot 2 X — cos 2 X 2 sin X — 1 2 


F = yfsm^x~+~ĩcõs^~x + -Jcos 4 X + 4 sin 2 X 


G = 


M 


sin 4 X 


1 /3 

— -cos 2 X ị — — 
4 \2 


2 cos 2x + -cos4x 
2 


+ 


1 1 

sin 4 X cos 2 X + - cos 2 2x — sin 2 X + - 
2 2 


2.4.2. Tìm m để giá trị của hàm số sau không phụ thuộc vào biến số 
f(jx) = sin(x + m) + sin(x + 2 nì) + sin X + a 

GỢI Ý GIẢI BÀI TẬP Tự LUYỆN 
2.4.2. Để ý 

f(x) — 2 sin(x + m) cos m + sin(x + m) + a — (1 + 2 cos m) sin(x + m) + a 
Do đó, để /oo không phụ thuộc vào biến số thì 


51 

TOANMATH.com 














Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


CHƯƠNG 3 

HÊ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC 

I. CÁC KÝ HIỆU CO BẢN 

— A, B, c : các góc đỉnh A, B, c 

— a, b, c : độ dài cạnh đối diện với đỉnh A, B, c 

— h a , h b ,h c : độ dài đường cao hạ từ đỉnh A, B, c 

— m a , m b ,m c : độ dài đường trung tuyển kẻ từ đỉnh A, B, c 

— l a , l b ,l c : độ dài đường phân giác trong kẻ từ đỉnh A, B, c 

— R : bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác 

— r : bán kính đường tròn nội tiếp tam giác 

— r a ,r b ,r c : bán kính đường tròn bàng tiếp tam giác đỉnh A, B, c 

— p : nửa chu vi tam giác 

— s : diện tích tam giác 

II. CÁC ĐỊNH LÝ VÀ CÔNG THỨC cơ BẢN 

1. ĐỊNH LÝ HÀM SỐ SIN 

Trong tam giác ABC, ta luôn có : 

a b c 

—— = —— = —— = 2 R 
sinA sinB sinC 

Từ đó, ta có hệ quả sau : 

a = 2/?sinA ; b = 2/?sinB ; c = 2/?sinC 

2. ĐỊNH LÝ HÀM SỐ cos 

Trong tam giác ABC, ta luôn có : 

A 

a 2 — b 2 + c 2 — 2bc cos A = (b — c) 2 + 4 bc sin 2 — 

2 

g 

b 2 — c 2 + a 2 — 2 ca cos B = (c — a ) 2 + 4ca sin 2 — 

2 


52 


TOANMATH.com 






Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


c 2 — a 2 + b 2 — 2 ab cos c — (a — by + 4 ab sin 2 - 
Từ đó, ta có hệ quả sau để tính số đo góc của tam giác ABC : 


cos A = 


b 2 + c 2 — a 2 


; cos B = 


c 2 + a 2 — b 2 


2 bc ' 2 ca 

Từ hệ quả trên, ta có thêm được kết quả sau : 


; cos c = 


a 2 + b 2 — c 2 


2 ab 


A > — <=> b 2 + c 2 < a 2 ; B > — <^> c 2 + a 2 < b 2 ; c > — <^> a 2 + b 2 < c 2 
2 2 2 

3. ĐỊNH LÝ HÀM SỐ TAN 

Trong tam giác ABC, ta luôn có : 


. A - B 

a — b tan "2 b — c 


tan 


B — c 


tan- 


c — A 


2 c — u 1X411 2 

a + b tan A + B ' ò + c^ tan B + C : c + a = tan C + A 


a 2 + b 2 + c 2 
45 


4. ĐỊNH LÝ HÀM SỐ COT 

Trong tam giác ABC, ta luôn có : 

cotA + cotB + cotc = 

5. ĐỊNH LÝ CÁC HÌNH CHIẾU 

Trong tam giác ABC, ta luôn có : 

a cos c + c cos A = b ; a cos B + b cos A = c ; b cos c + c cos B — a 

6. CÔNG THỨC VÈ Độ DÀI TRUNG TUYÉN 

Trong tam giác ABC, độ dài 3 đường trung tuyến được xác định bởi công thức : 


mị = 


mị = 


m 2 c = 


2 b 2 + 2 c 2 - á 2 a 2 
- Ỵ -=> Ỷ + 2ĩrỉa = b 2 + c 2 


2 c 2 + 2 a 2 — b 2 b 2 

- 7 "-=> — + 2 mỉ — c 2 + a 2 

4 2 b 


2 a 2 + 2 b 2 - c 2 c 2 

-:-=» — + 2 mỉ — a 2 + b 2 

4 2 c 


Từ đó, ta có công thức về tổng bình phương của 3 đường trung tuyến trong tam giác ABC : 


m a + mị + m 2 — J ( a 2 + b 2 + c 2 ) 
4 


53 


TOANMATH.com 






















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


7. CÔNG THỨC VỀ Độ DÀI PHÂN GIÁC TRONG 

Trong tam giác ABC, độ dài 3 đường phân giác trong được xác định bởi công thức 


2 bc A 2 bc 

= -—-— cos — = -—-— 
b + c 2 b + c 


\ 


p(p - a ) 


bc 


2 ca B 2ca 
lh =-cos— = 


c + a 


c + a 


\ 


p(p — b ) 


ca 


2 ab c 2 ab 

K — ——r cos - = ——- 
a + b 2 a + b 


p(p - c ) 


ab 


8. CÔNG THỨC VÈ Độ DÀI ĐƯỜNG CAO 

Trong tam giác ABC, độ dài 3 đường cao được xác định bởi công thức : 


25 

h a = — 

a 


2S 

h h = — 


h c 


25 

c 


9. 

a. 


b. 


c. 


CÔNG THỨC VÈ Độ DÀI BÁN KÍNH 

BÁN KÍNH ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP 

5 A B c 

r — - — (p — a) tan — = (p — b) tan — = (p — c) tan - 
p 2 2 2 

BÁN KÍNH ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP 

abc a b c 

45 2sinA 2sinB 2sinC 
BÁN KÍNH ĐƯỜNG TRÒN BÀNG TIẾP 


A 5 

r n — p tan — =- 

a H 2 p-a 

B 5 

r b — p tan — = 


2 p — b 

c 5 
r c = p tan - = 


2 p — c 


54 


TOANMATH.com 

























Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


10. CÔNG THỨC VÈ DIỆN TÍCH TAM GIÁC 

Ta có công thức tính diện tích tam giác ABC bằng nhiều công thức khác nhau : 

í 1 1 1 

-ah a = -bh b = -ch c 


1.1 . ^ 1 . „ 
— bc sin A = - ca sin B = - ab sin c 
2 2 2 


5 = 


r a(p - à) = r b (p - b) = r c (p - c ) 


Vp(p - a)(p - h)(p - c) 

abc 


4 R 

V pr 

Lưu ý: Công thức s — ^/p(p~-aj(p--b)(p^-c) được nhà toán học và vật lý Heron (5) 
phát hiện nên thường được gọi là “Công thức Heron”. 


III. CÁC LOẠI TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI 

1. CHỨNG MINH ĐẤNG THỨC LƯỢNG GIÁC TRONG TAM GIÁC 

- Đe chứng minh loại toán này, chúng ta có nhiều phương pháp giải khác nhau, 
chẳng hạn như : biến đổi vế này thành vế kia, xuất phát từ một hệ thức đúng đã 
biết để suy ra đẳng thức cần chứng minh, chứng minh tương đương... 

- Trong lúc chứng minh, ta chú ý một số kỹ thuật sau : 

• Sử dụng biến đổi lượng giác : sử dụng các công thức biến đổi tích thành 
tổng hoặc ngược lại, công thức hạ bậc, công thức cung có liên quan đặc 
biệt như : 


sin(A + B) = sin c 


cos(A + B) = — cos c 



c 


cos- ; 
2 


cos 



= sin- ; tan(A + B) = — tan c ; cot(A + B) = 

/A + B\ c /A + B\ c 
tan ^—-— J — cot - ; cot 1 — - — J = tan - 


— cotc 


• Sử dụng định lý hàm số sin, hàm số cos : Ta thường dùng định lý này để 
biến đổi hệ thức phải chứng minh thành một hệ thức chỉ có hàm số lượng 
giác và dùng các công thức biến đổi lượng giác để chứng minh. 

• Sử dụng công thức tính diện tích : dùng để tìm mối quan hệ giữa các cạnh, 
góc, bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp, bàng tiếp. 


55 

TOANMATH.com 













Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Trước hết, ta nên nhớ một số đẳng thức cơ bản trên trong tam giác nhằm giúp cho chúng 
ta sử dụng thành thạo các kỹ thuật chứng minh trong dạng toán này, đồng thời làm tăng 
“độ nhạy” khi gặp những bài toán phức tạp khác. 


Bài 1: Chứng minh các đẳng thức cơ bản trong tam giác ABC : 

A B c 

a. sinA + sinB + sinC = 4cos — cos — cos- 

2 2 2 

~ A B c 

b. cos A + cos B + cos c = 1 + 4 sin — sin — sin - 

2 2 2 

c. sin 2A + sin 2B + sin 2C = 4 sin A sin B sin c 

d. cos 2A + cos 2B + cos 2C = —1 — 4 cos A cos B cos c 

e. sin 2 A + sin 2 B + sin 2 c = 2 + 2 cos A cos B cos c 

f. cos 2 A + cos 2 B + cos 2 c = 1 — 2 cos A cos B cos c 

A B c ^ A B c 

g. sin — + sin — + sin - = 1 — 2 sin — sin — sin - 

6 2 2 2 2 2 2 

,A B 9 C A B c 

h. cos — + cos — + cos — = 2 + 2 sin — sin — sin - 

2 2 2 2 2 ^ AAA 2 

i. tan A + tan B + tan c = tan Atan Btan c (ĐH Tổng Hợp Tp.HCM 1995) 

A B B c c A 

j. tan — tan — + tan — tan - + tan - tan 7 " = 1 

2 2 2 2 2 2 


Giải: 


a. Ta có : 

A + B A-B c c C/ A-B C\ 

VT = 2 sin — cos ——-1- 2 sin - cos - — 2 cos - cos ——-1- sin - 

2 2 22 2 V 2 2) 

C/ A — B A + B\ A B c 

= 2 cos - cos ——-1- cos ——— = 4 cos — cos — cos - 

2 V 2 2 ì 2 2 2 

b. Ta có : 

A+B A — B c C/ A — B C\ 

VT = 2 cos ——— cos ——-1-1 — 2 sin 2 - = 1 + 2 sin - cos ——-sin - 

2 2 2 2 V 2 2) 

C/ A-B A + B\ ABC 

= 1 + 2 sin - cos ——-cos ——— = 1 + 4 sin — sin — sin - 

2 V 2 2 ì 2 2 2 

c. Ta có : 

VT = 2 sin(A + B) cos(A — B) + 2 sin c cos c = 2 sin c [cos(A — B) + cos c] 
= 2 sin c [cos(A — B) — cos(A + B)] = 4 sin A sin B sin c 


56 


TOANMATH.com 
















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


d. Ta có : 

VT = 2 cos(A + B) cos(A — B) — 1 + 2 cos 2 c = —2 cos c [cos(A — B) — cos c] — 1 
= —2 cos c [cos(A — B) + cos(A + B)] — 1 = —1 — 4 cos A cos B cos c 

e. Ta có : 

1 —cos2A 1 —cos2B _ 1 

VT =- "7 - 1 - -7 - 1 - 1 — cos 2 c = 2 — 7 (cos 2A + cos 2B) — cos 2 c 

2 2 2 

= 2 — cos(A + B) cos(A — B) — cos 2 c = 2 + cos c [cos(A — B) — cos c] 


f. 

VT = 


— 2 + cos c [cos(A — B) + cos(A + B)] = 2 + 2 cos A cos B cos c 

Ta có : 

1 + cos 2A 1 + COS2B „ 1 

.2 r — 


+ 


+ cos c — 1 + - (cos 2A + cos 2B) + cos 2 c 


g- 


h. 


2 2 

= 1 + cos(A + B) cos(A — B) + cos 2 c = 1 — cos c [cos(A — B) — cos c] 
= 1 — cos c [cos(A — B) + cos(A + B)] = 1 — 2 cos A cos B cos c 

Ta có : 

1 — cosA 1 —cosB c A + B A —B c 

VT =-—-1-—-1- sin 2 - = 1 — cos —-— cos ——-1- sin 2 - 

2 2 2 2 2 2 

_ „ — c/ A-B ___A + B> 

= 1 — sin - cos ——-sin - = 1 — sin - cos ——-cos —— 

2 V 2 2) 2 V 2 2 

A B c 

= 1 - 2 sin-sin-sin- 
2 2 2 

Ta có : 


1 + cosA 1 + cosB c A + B A — 

VT =---+- - -+ cos 2 2 = l + cos —cos — 


A - B 


A + B 


= 2 + sin- cos—— 

2 V 2 


— cos- 


B _ . ,c 

- + 1 - sin 2 - 
2 

ABC 


= 2 + 2 sin — sin — sin - 
2 2 2 


Tacó:A + B + C = 7r=>A + B = 7T — c 

tan(A + B) = tan(7T — c) = — tan c 

tan A + tan B t _ 

-—-= — tan c 


1 — tan A tan B 

tan A + tan B + tan c = tan A tan B tan c 


j. Ta có : 

A B 7T c /A B\ 

— + — — — — - => tan (— + — 

2 2 2 2 V2 2) 




tan Ỷ + tan 2 
1 — tan^tan 2 



1 



A B B c c A 
=> tan —tan— + tan —tan- + tan — tan — = 1 
2 2 2 2 2 2 


57 

TOANMATH.com 























Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Bài 2: Chứng minh trong tam giác ABC, ta luôn có 

sin 2 A + sin 2 B + sin 2 c = 2(sin A sin B cos c + sin B sin c cos A + sin c sin A cos B) 

(ĐH Giao Thông Vận Tải 1995) 


Giải: Ta có 2 cách chứng minh bài toán này 
Cách 1: Ta có : 

sin A sin B cos c + sin B sin c cos A = sin B (sin A cos c + sin c cos A) 

= sin B sin(A + c) = sin 2 B 

Tương tự : 

sin B sin c cos A + sin c sin A cos B = sin 2 c 
sin c sin A cos B + sin A sin B cos c = sin 2 A 
Cộng 3 đẳng thức trên, ta có điều phải chứng minh. 

Cách 2: Theo định lý hàm số cos, ta có : 

ịa 2 - b 2 + c 2 — 2bc cos A 

\b 2 = c 2 + ạ 2 - 2cạ cos B ^ a 2 + b 2 + c 2 = 2(ab cos c + bc cos A + ca cos B) 

[c 2 = a 2 + b 2 — 2ãb cos c 
Theo định lý hàm số sin, ta có : 

(a — 2R sin A 
\b = 2R sinB 
(c = 2R sin c 

Suy ra : 

4/? 2 (sin 2 A + sin 2 B + sin 2 c) 

= QR 2 (sin A sin B cos c + sin B sin c cos A + sin c sin A cos B) 

=> sin 2 A + sin 2 B + sin 2 c = 2 (sin A sin B cos c + sin B sin c cos A + sin c sin A cos B) 
Vậy ta có điều phải chứng minh. 

Bài 3: Trong tam giác ABC, chứng minh đẳng thức 

tannA + tannB + tannC = tannAtannBtannC ,n E N 

(ĐH Y Hải Phòng 1998) 

Giải: Ta có : nA + nB + nC = n7T => nA + nB = n7T — nC 
=> tan(nA + nB) = tan(n7T — nC) = — tan nC 
tan nA + tan nB 

=> ---——-- = — tan nC 

1 — tan nA tan nB 

=> tan nA + tan nB + tan nC = tan nA tan nB tan nC 


58 


TOANMATH.com 










Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Bài 4: Chứng minh rằng trong tam giác ABC ta luôn có 

1,1,1 1/ ABC. ABC 

a. ——- + ——— + ——- = - tan — + tan — + tan - + cot — cot — cot - 

sinA sinB sinC 2\ 2 2 2 2 2 2/ 

(ĐH Ngoại Thương Hà Nội 1998) 

ABC 3 + cos A + cos B + cos c 

b. tan — + tan — + tan - =-;————;———;——— 

2 2 2 sin A + sin B + sin c 

(ĐH Ngoại Thương Tp.HCM 2001) 

sin(A — B) a 2 — b 2 

c. —— 7 — = —— 

sinC c z 

(ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội 1998) 

_ A B c 

sinTT sinTj sin~ 

d. -— -ả —- H- —ả —_ -I--— ả —— — 2 

' B c _ c_ A __A B 

cos-^-cos^- cos^cos^ cos^cos -2 

(ĐHQG Hà Nội 1998) 

CL 2 + b 2 + c 2 

e. cotA + cotB + cotc =- 7 —- 

45 

(ĐH Dược Hà Nội 1998) 


Giải: 

a. Trong tam giác ABC, ta luôn có : 

A B c A B c 

cot— + cot-cot- = cot —cot —cot- 
2 2 2 2 2 2 

Mặt khác, ta lại có : 

A A 2 B B 2 c c 2 

tan — + cot— = ——- ; tan — + cot— = ——— ; tan - + cot- = ——- 

2 2 sinA 2 2 sinB 2 2 sinC 

Cộng 3 đẳng thức trên và thêm hệ thức sẵn có, ta có được điều phải chứng minh. 

b. Ta có : 

_ A_B_c , . B_c_A , . c_A_B 

sin -ị cos 2 cos 2 + sin 2 cos 2 cos Ỷ + sin 2 cos Ỷ cos 2 

VT = _A_B_c 

COS7COS7COS7 


59 

TOANMATH.com 




















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Mặt khác : 

A B c 1 A / B + C B - 

sin — cos — cos - = - sin — cos ——-1- cos —— 

2 2 2 2 2 V 2 2 

B + c B — C\ 1 
+ cos ——— cos —— 


l 2 2 

_ ĩ 7.2 Ạ 

= - sin — 
2 V 2 

1 . 


C\ 1 A / A B — 

= - sin — sin — + cos —— 

2 2 V 2 2 

1 — cos A 1 

-—-1- -(cos B + cos c) 

2 2 


= - (1 — cos A + cos B + cos c) 
4 


Tương tự, ta có : 

B c AI 

sin — cos - cos — = - (1 — cos B + cos c + cos A) 

2 2 2 4 v J 

c A BI 

sin - cos — cos — = - (1 — cos c + cos A + cos B) 

2 2 2 4 v y 

Suy ra 

ABC.BCA.CAB1 
sin — cos — cos - + sin — cos - cos — + sin - cos — cos — = - (3 + cos A + cos B + cos c) 
222 222 2224 

Ta xét: 

A B c 1 A / A B — C\ 1 / A A .B + C B-C 

cos —-— = - sin — cos — + sin —-— cos —-— 


cos 


A 1 _A/ A , _ B-lA 1/ , A___A 

— cos — cos - = - cos — sin — + cos ——— = - sin — cos — + SĨI 

2 2 22 2 V 2 2 ) 2 V 2 2 


1 1 
- sin A + - (sin B + sin c) 


= - (sin A + sin B + sin c) 
4 


Vậy ta đã có được điều phải chứng minh, 
c. Ta có : 


a c 2 + a 2 


VT = 


sinAcosB — sinBcosA 2 R' 2 ac 


b b 2 + c 2 

2R'~ 


a 


2 bc 


sin c 


(c 2 + a 2 — b 2 ) — (b 2 + c 2 — á 2 ) a 2 — b 


c 

2R 

2 


d. 


Ta có : 


_A 
sin Ị 


cos- 


2c 2 
B + c 


B 


. B . c 


B c 

2 cc 

Tương tự, ta có : 


B_ c 

cos-^-cos^ cos-^-cos^ 


cos 2 cos 2 — sin 2 sin 2 

_B __ c 

cos 2 -cos 2 


B c 

— 1 — tan — tan - 
2 2 


_B 
s n 2 


cos 2 cos 2 


c A 

-7- = 1 — tan-tan — 

A 2 2 


c 

s n 2 


cos ~2 cos 2 


A B 
n = 1 — tan—tan — 
B 2 2 


60 


TOANMATH.com 




























Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Cộng 3 đẳng thức trên lại, ta có : 

/ A B B c c A\ 
VT = 3 — tan — tan — + tan —tan - + tan -tan — 

V 2 2 2 2 2 2/ 

Mà 

A B B c c A 
tan —tan — + tan —tan - + tan -tan — = 1 
2 2 2 2 2 2 

NênVT = 2. 


e. Theo định lý cos, ta có : 

a 2 — b 2 + c 2 — 2 bc cos A — b 2 + c 2 — 2 bc sin AcotA — b 2 + c 2 — 4S cotA 
Tương tự, ta có : 

b 2 — c 2 + a 2 — 4s cotB 
c 2 — a 2 + b 2 — 4s cotc 

Cộng 3 đẳng thức trên ta được : 

a 2 + b 2 + c 2 = 2(a 2 + b 2 + c 2 ) — 45(cotA + cotB + cotc) 

ã 2 + b 2 + c 2 

=> cotA + cotB + cotc =-—- 

4 s 

Vậy ta có được điều phải chứng minh. 


Bài 5: Chứng minh rằng trong tam giác ABC ta luôn có 
sin A + sin B + sin c A B 

a. — — 7——-7 = COt77 cot77 

sin A + sin B — sin c 2 2 

(Học Viện Quan Hệ Quốc Tế 1998) 
A B c B c A c A B 

b. sin 77 cos 77 cos — + Sin7-C0S77C0ST-+ sin 77COS 7-cos 77- 

222 222 222 

A B c A B B c c A 
= sin — sin — sin 7- + tan — tan — + tan — tan 7- + tan 7- tan 77- 
222 22 22 22 

(Học Viện Quan Hệ Quốc Tế 2000) 

sin A + sin B — sin c ABC 

c. -—-—- = tan 77- tan 7- cot 7- 

cos A + cos B — cos c + 1 2 2 2 

(Học Viện Ngân Hàng 2000) 


Giải: 

a. Ta có : 


A B c 

sin A + sin B + sin c = 4 cos — cos 77- cos 77- 

2 2 2 


61 

TOANMATH.com 









Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Mặt khác : 


A + B A-B 

sin A + sin B — sin c = 2 sin —T— cos ■ 


Vậy 


2 ’ 2 
c/ A — B A+B 

= 2 cos - cos ——-cos —- 

2 V 2 2 

c A B 

= 4cos-sin —sin — 

2 2 2 


„ „ A _ B c 

4 c 0 S:jc 0 S:jC 0 S:j A B 

VT =-4- 4 - 5 - = cot 77 cot — 

. _c . A B 2 2 

4 cos ^sin^sin 2 


c c 

- 2 sin-cos- 
2 2 

\_ 1 c A / B\ 

/ = — '4cos - sin — sin 1 — 2 ) 


b. 


Ta có 


A B B c C A 
tan —tan — + tan —tan - + tan - tan — = 1 
2 2 2 2 2 2 

Do đó, điều cần chứng minh tương đương với: 

A B c B c A c A B A B c 
sin — cos — cos - + sin — cos - cos — + sin - cos — cos — = sin — sin — sin - + 1 

2 2 2 222 222 

B c\ A / B c c B\ 
sm — I cos — cos - — sin — sin - + cos — sin — cos - + sin - cos — 1 = 1 

2 * 2 ; 2 V 2 2 2 2/ 

A B + c 

sin —cos——- 1 - cos —sin——— = 1 

2 2 2 2 


sin —cos —cos- 
2 2 2 

A / B c 

ăn— cos —cos- 
2 V 2 2 

A B + c 


/A + B + C\ 

«sin(—j = l 

Điều này hiển nhiên đúng, ta có điều phải chứng minh. 
Ở câu a, ta đã chứng minh : 


c. 


Ta xét: 


Do đó, 


c A B 

sin A + sin B — sin c = 4 cos - sin — sin — 

2 2 2 


A+B A-B c 

cos A + cos B — cos c + 1 = 2 cos ——— cos ——- 1 - 2 sin 2 - 

2 2 2 

C/ A — B A + B\ A B c 

= 2 sin - cos ——- 1 - cos ——— = 4 cos — cos — sin - 

2 V 2 2 


,_c A . B 

4 cơs TT sin TT sin TT" ABC 

VT =- ỉ—ị - ị = tan^tan^cot^ 

4 COS- 2 -COS 2 " sin 2 2 2 2 


62 


TOANMATH.com 
















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 



a. Ta có : 

1 

sin 3 A sin(B — c) = sin 2 A sin(B + c) sin(B — c) = — - (1 — cos 2A)(cos 2B — cos 2C) 

4 

1 , 

= - (cos 2C — cos 2B + cos 2A cos 2B — cos 2C cos 2A) 

4 

Tương tự, ta có : 

1 

sin 3 B sin(c — A) = - (cos 2A — cos 2C + cos 2B cos 2C — cos 2A cos 2B) 

4 

1 

sin 3 c sin(A — B) = - (cos 2B — cos 2A + cos 2C cos 2A — cos 2C cos 2B) 

Cộng 3 đẳng thức trên, ta được : 

sin 3 A sin(B — c) + sin 3 B sin(c — A) + sin 3 c sin(A — B) = 0 
Vậy theo định lý hàm số sin, ta có điều phải chứng minh. 

b. Ta có : 


sin 2A + sin 2B + sin 2C = 4 sin A sin B sin c 

Do đó, theo định lý hàm số sin, ta có : 

2R (sin 2 A + sin 2 B + sin 2 c) 2(sin 2 A + sin 2 B + sin 2 c) 

VT = ——— ------ - -— = ' - -g 

2 R (sin A cos A + sin B cos B + sin c cos c) sin 2A + sin 2B + sin 2C 

sin 2 A + sin 2 B + sin 2 c sinA sinB sinC 


2 sin A sin B sin c 2 sin B sin c 2 sin c sin A 2 sin A sin B 
sin(B + c) sin(c + A) sin(A + B) 

2 sin B sin c 2 sin c sin A 2 sin A sin B 
1 _ _ 1 1 „ 

= - (cot B + cot c) + - (cot c + cot A) + - (cot A + cot B) 

= cot A + cot B + cot c 


c. Ta có : 

a — b b — c c — a 
tan ỹ tan -ỷ tan ỹ 


63 

TOANMATH.com 



















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Mặt khác, ta có : 

( B C\ / c A\ 

a — p — b + p — c — r Ị^cot — + cot ;b — r Ị^cot- + cot—1 

/ B A\ c C/B A\ 

=> a — b = r [ cot— — cot —) => (a — b) cot — = r cot- cot— — cot — 

V 2 2) 2 2 V 2 2) 

Tương tự : 

A A / c B\ 

(b — c) cot — — r cot — cot - — cot — 

2 2 V 2 2) 

B B / A C\ 

(c — a) cot — — r cot — cot — — cot - 

2 2 V 2 2) 

Cộng 3 đẳng thức trên, ta có được điều phải chứng minh. 



a. Ta có : 

(2n + 1)A + (2n + 1)B (2n + 1)A - (2n + 1)B 

VT = 2 sin-——-cos-——- 


c _ c 

+ 2 sin( 2 n + 1 ) - cos( 2 n + 1 ) - 
2 2 

_A + B _ _A-B _ 

= 2 sin( 2 n + 1 ) —-— cos( 2 n + 1 ) — -f 2 sin( 2 n + 1 ) - cos( 2 n + 1 ) - 

Ta xét: 


A + B 
2 


n c 
2 _ 2 


(2 n + 1) 


A + B 
2 


= (2 n + 1) 




64 


TOANMATH.com 












Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


A + B _ /7T L\ ( n L\ 

sin(2n + 1) —-— = sin(2n + 1)1- — -) = sin Ị^n7T + — — (2 n + 1) -J 


n c> 


— (—l) n cos(2n + 1) 2 


Tương tự vậy, ta có : 


c [TI A + B\ 

(2n+l)|=(2n + l)(Ị-^p) 

c / n A + B\ „ c 

sin(2 n + 1) - = sin Ị^n7T + — — (2n + 1) —-—J = (— l) n cos(2n + 1) - 


Suy ra 


VT = 2. (—l) n cos(2n + 1)^ cos(2n + 1) 


A — B 


+ cos(2n + 1) 


A + B 


b. Ta có 
Ta thấy : 

Và 


A _ B _ _ c 

= (—l) n 4cos(2n + l)^cos(2n + 1)—cos(2n + 1) 2 


VT = 2 sin n(A + B) cos n(A — B) + 2 sin nC cos nC 

A+B = 7T — c=> n(A + B) = nn — nC 
=> sin n(A + B) = sin(n7T — nC) = (—l) n+1 sin nC 


nC — nn — n(A + B) => cos nC = cos(n7T — n(A + B)) = (—l) n cos n(A + B) 
Suy ra 

VT = 2(—l) n+1 sinnC cosn(A — B) + 2(—l) n cosn(A + B) sinnC 
= 2(—l) n sinnC [cosn(A + B) — cosn(A — B)] 

= (—l) n+1 4sinnAsinnBsinnC 

c. Ta có : 

1 — cos 2nA 1 — cos 2nB 
VT =---+--í--+ 1 - cos 2 nC 

Thrr 2 ™. 

— 2 — cos n(A + B) cos n(A — B) — cos 2 nC 

= 2 — (—l) n cos nC [cos n(A — B) + cos n(A + B)] 

— 2 + (—l) n+1 2 cos nA cos nB cos nC 

d. Ta có : 

A + B _ _ A-B _ c 

VT = 2 cos(2n + 1) —-— cos(2n + 1) —--f 1 — 2 sin 2 (2n + 1) - 


Mà 


A + B /7T C\ 

(2n + 1) 2 =(2n + 1) (H) 


65 


TOANMATH.com 















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


A+B /7T C\ / n ^ C\ 

cos( 2 n + 1) — — — = cos( 2 n + 1) í — — — j = cos ỉnn + —— ( 2 n + 1)- j 
2 V2 2/ V 2 2 ) 

c c 

= — 1 . (—l ) n_1 sin( 2 n + 1 ) - = (—l) n sin( 2 n + 1 ) - 


Và 


c /7r A + B\ 

(2» + l)|=(2n + l)(|-íìp) 

<7T A + B> 


L _ _ /ir A + B\ / 7T A + B\ 

sin(2n + 1) - = sin(2n + 1) í —--—J = sin Ị^n7r + — — (2n + 1) —-—J 


= (—l) n cos(2n + 1) 


A + B 


Suy ra 


VT = 1 + 2(—l) n sin(2n + 1) ^ 


A-B _ A + B 
cos(2n + 1) ——-cos(2n + 1) 


2 

A B . _ N C 

= 1 + (—l) n 4 sin(2n + 1) ^sin(2n + 1) —sin(2n + 1) ^ 

2 2 2 

e. Ta có : 

VT = 2 cos n(A + B) cos n(A — B) + 2 cos 2 nC — 1 

= 2 cos(n7T — nC) cos n(A — B) + 2 cos 2 nC — 1 
= —1 + 2(—l) n cosnC [cosn(A — B) + cosn(A + B)] 

= —1 + (—l) n 4cosnAcosnB cosnC 

f. Ta có : 


1 + cos 2nA 1 + cos 2nB „ _ 1 , 

VT =-—- 1 -—- 1 - cos 2 nC = 1 + - (cos 2nA + cos 2nB) + cos 2 nC 

2 2 2 

= 1 + cos n(A + B) cos n(A — B) + cos 2 nC 

= 1 + cos(nn — nC) cos n(A — B) + cos 2 nC 

= 1 + (—l) n cos nC cos n(A — B) + (—l) n cos nC cos n(A + B) 

= 1 + (—l) n cos nC [cos n(A — B) + cos n(A + B)] 

= 1 + (—l) n 2 cos nA cos nB cos nC 

Bài 8: Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Đặt X — BIC,y = AIC,Z = 
AIB. Chứng minh rằng 

sin A + sin B + sin c = 4 sin X sin y sin z 


66 


TOANMATH.com 
















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 



Ta có : 

B + c A B c 

x= 180° -77— = 90° + 77 ,y = 90° + 77 ,z = 90° + 77 

2 2 J 2 2 

Suy ra 

/ A\ / B\ / C\ ABC 

4 sin X sin y sin z = 4 sin Ị^90° + — J sin Ị^90° + —J sin 190° += 4 cos — cos — cos - 

= sin A + sin B + sin c 


Bài 9: Cho tam giác ABC có 3 góc A, B, c theo thứ tư tao thành cấp số nhân công bội 

q — 2. Chứng minh 


111 

1 

a. _ + 9 _ — 8 

b. cos A cos B cos c = — 

sin z A sin z B sin z c 

8 


111 

c. cos A + cos B + cos c = - 

d. — = — 1— 

4 

a b c 


Giải: 

Từ giả thuyết, ta suy ra 


a. Ta có : 


( 


< 


n 



4n 


7 


111 
sin 2 A sin 2 B sin 2 c 


cot 2 A + cot 2 2A + cot 2 4A + 3 


67 

TOANMATH.com 

















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


= (cot 2 A — 1) + (cot 2 2A — 1) + (cot 2 4A — 1) + 6 

cos 2A cos 4A cos 8 A 

— —:——h -;—H—. + 6 

sin 2 A sin 2 2A sin 2 4A 

2cos2AcosA 2cos4Acos2A 2cos8Acos4A 

~2sin 2 AcosA 2sin 2 2Acos2A 2sin 2 4Acos4A 
= 2 cot2AcotA + 2 cot4Acot2A + 2 cot8Acot4A + 6 
= 2(cotB cotA + cotc cotB + cotAcotC) + 6 
(vì C 0 t 8 A = cot( 7 T + A) = cotA) 

Mặt khác, trong tam giác ABC ta luôn có : 

cot A cot B + cot B cot c + cot c cot A = 1 


Nên VT = 8 . 

Do đó, ta có điều phải chứng minh, 
b. Ta có : 

sin 2A sin 4A sin 8 A sin 8 A 1 
cos A cos B cos c = cos A cos 2A cos 4A = —-—-. —-———. —;—— = —- = — - 

2sinA 2 sin 2A 2sin4A 8 sinA 8 


(vì sin 8 A = sin( 7 T + A) = — sin A) 
Vậy ta có điều phải chứng minh, 
c. Trong tam giác ABC, ta luôn có : 


cos 2 A + cos 2 B + cos 2 c = 1 — 2 cosAcos B cos c = 1 — 2 (--)=- 

V 8 / 4 

Vậy ta có điều phải chứng minh. 

d. Theo định lý hàm số sin, điều cần chứng minh tương đương với 


Ta có : 





. 2n , , 47 T 

1 1 sin -y- + sin 

, 2n , An , 2n . 47 T 

sin-ỹ- sin-ỹ- sin -y- sin -Ỵ 

Vậy ta có điều phải chứng minh. 


_ , 3n _ n 

2 sin ^-cos y 


_ 2n 3n 
sin -y- sin -Ỵ 


2 cos y 1 


2 sinýcosy sin 


68 


TOANMATH.com 


'SIISi 






















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Bài 10: 

a. Cho tam giác ABC, BC = a, CA = b, AB = c. Chứng minh rằng 

A c 

2 b = a + c <=> cot —cot- = 3 
2 2 

(ĐH Cần Thơ 1998) 

b. Chứng minh rằng : trong tam giác ABC nếu cot A, cot B, cot c theo thứ tự tạo 
thành cấp số cộng thì a 2 , b 2 , c 2 cũng tạo thành cấp số cộng. 

(ĐH Thương Mại Hà Nội 2000) 

c. Cho tam giác ABC có a 2 + b 2 — c 2 — 4 R 2 . Chứng minh rằng 

tan A tan B + 1 

-- - —— — 7 = tan 2 c 

tan A tan B — 1 

(Tạp chí “Toán học và Tuổi trẻ”) 


Giải: 

a. Ta có giả thuyết tương đương với 

A c . Ấ . c 

cos — cos - = 3 sin — sin - 
2 2 2 2 

/ A c A C\ A c A c 

<^> 2 cos — cos - — sin — sin - = cos — cos - + sin — sin - 

V 2 2 2 2/ 22 22 

A + C A — c 

<=> 2 cos——— = cos——— 

2 2 

A+C B A-C B 

2 cos ——— cos — — cos ——— cos — 

2 2 2 2 

B B A + C A — c 

<=> 4 sin — cos — = 2 sin ——— cos ——— 

2 2 2 2 

2 sin B = sin A + sin c 

Theo định lý hàm số sin, ta có điều phải chứng minh. 

b. cot A, cot B, cot c lập thành cấp số cộng <^> cot A + cot c = 2 cot B 
sin(A + c) 2 cos B 

<=> ————7—— = 7—— 

sin A sin c sinB 
<^> sin 2 B = 2 sin A sin c cos B 

sin 2 B = cos B [cos(A — c) + cos B] 

<=> sin 2 B = — cos(A + c) cos(A — c) + cos 2 B 


69 

TOANMATH.com 















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


<^> sin 2 B = 1 — sin 2 B — - (cos 2A + cos 2C) 


<^> 2 sin 2 B = l— - (1 — 2 sin 2 A + 1 — 2 sin 2 c) 

2 

<=> 2 sin 2 B = sin 2 A + sin 2 c 

Theo định lý hàm số sin, ta có điều phải chứng minh. 

c. Theo định lý hàm số sin, ta suy ra 

a 2 b 2 c 2 

sin 2 A sin 2 B sin 2 c 

Áp dụng tính chất tỷ lệ thức, ta có : 


= 4 R 2 


a 2 + b 2 — c“ 


sin 2 A + sin 2 B — sin 2 c 
4 R 2 


= 4 R 2 


= 4 R 2 


sin 2 A + sin 2 B — sin 2 c 
=> sin 2 A + sin 2 B = 1 + sin 2 c 

<=> — - (cos 2A + cos 2B) = sin 2 c 

cos c cos(A — B) = sin 2 c 

Ở đẳng thức này ta thấy được cos c, cos(A — B) ^ 0 nên 

cos(A — B) sinC cosAcosB + sin A sin B 

' — =-— <=> ——--———;—--- = tan c 

sin(A + B) cosC sinAcosB + sinBcosA 

Giả sử cos Acos B = 0 thì cos(A + B) + cos(A — B) = 0 hay cos(A — B) = cos c. Khi 

đó A = 90°, B = c = 45° 

Mặt khác, do cos c ^ 0 nên sin A sin B ^ cos A cos B. 

Đen đây, ta có được mâu thuẫn. Do đó : 

1 + tan A tan B 1 + tan A tan B tan c (tan A + tan B) 

-:-— <=> ----— — —--—-—;— 

tan A + tan B 1 — tan A tan B 1 — tan A tan B 

(vì sin A sin B ^ cos A cos B => tan A tan B ^ 1) 

1 + tanAtanB 

<=> -- - -— = tan c tan(A + B) = tan 2 c 

1 — tan A tan B 


tan c = 



TOANMATH.com 

















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 



a. Ta cần chứng minh : 

r ABC 

— = 4 sin — sin — sin - 
R 2 2 2 


Thật vậy, ta có : 


1 

s — -ab sin c 
2 

Mà theo định lý hàm số sin, ta được : 

ab sin c 

a + b + c 


ab sin c 

= nr => r — --- 

ã + b + c 


2 R sin A 2 R sin B sin c 


2/? (sin A + sin B + sin c) 


Suy ra 


r 4 sin A sin B sin c 
R sin A + sin B + sin c 


Mặt khác, ta lại có : 

A A B B c c 
sin A sin B sin c = 2 sin — cos — 2 sin — cos — 2 sin - cos - 

2 2 2 2 2 2 

A B c 

sin A + sin B + sin c — 4 cos — cos — cos - 

2 2 2 


Do đó, 


r ABC 

— = 4 sin — sin — sin - 
R 2 2 2 

r A B C 

1 + — = 1 + 4 sin — sin — sin - = cos A + cos B + cos c 
R 2 2 2 


b. 


Ta có : 


2b 2 + 2c 2 — a 2 2a 2 + 2c 2 — b 2 2a 2 + 2b 2 - c 2 3, , . 

VT =- - -+- -r- -+-- 7 --= 7 (a 2 + b 2 + c 2 ) 

4 4 4 4 

= 3R 2 (sin 2 A + sin 2 B + sin 2 c) = 3R 2 (2 + 2 cos A cos B cos c) 


71 

TOANMATH.com 













Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


c. Ta có : 

a+h b + c _ c+a 
VT — — l c H——— l a H——— l b 
ab bc ca 

a + b 2 ab c b + c 2bc A c + a 2 ca 

= 7— . — cos - -ị . —— cos — -ị ---. 

ab a + b 2 bc b + c 2 cac + a 


d. Theo định lý hàm số sin, ta có : 

a 2/?sinA 4/?sinA 

p 'a + b + c 2/? (sin A + sin B + sin c) 

Vậy ta có điều phải chứng minh. 

e. 


8 R sin^cos^ 

QD _ A_ c 

8 R cos^-cos 2-cos 2 



Ta thấy tam giác IBJ vuông tại J nên 


Tương tự, ta có : 


IB = 


IJ _ r 

sin 2 sin 2 


IC = 


_ c 
s n 2 


IA = 


_A 

sin 2 


VT = 


_ A B c 

sin Ỷ sin 2 sin 2 
Mặt khác, ta lại có : 

Nên 


r ABC 
—— = sin — sin — sin — 
4 R 2 2 2 


VT = -y- = 4 Rr 2 
4 R 


72 


B 

cos— = VP 
2 


sin 


B_ c 

cos 2"C0S 2 


TOANMATH.com 


< |CN 
























Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Bài 12: Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng ta luôn có : 

p 2 + r 2 — 2 R(Ji a + h b + h c — 2 r) 

(Đề nghị Olympic 30-4, 2007) 

Giải: 


Trước hết ta sẽ chứng minh : 2 R(h a + h b + h c — 2 r) — ab + bc + ca — 4Rr 
Thật vậy ta có : 

'2 s 2 s 2 S\ 4 RS(ab + bc + ca) 


. .. (Lò Lb Lb\ 

2-RQia + h b + h c ) — 2R + — + —J = 


abc 


— a + b + c 


=> 2 R(h a + h b + h c — 2 r) — ab + bc + ca — 4 Rr => p 2 + r 2 + 4 Rr — ab + bc + ca 
Lại có : 


_ A 
2 tan 77 


2r 


sinA = 


^ Ldii 2 a 

l+tan 2 ậ 27? = 7 


p — a 


+ 


(p — a) 2 

=> a 3 — 2 pa 2 + (p 2 + r 2 + 4 Rr)a — 4pRr — 0 
Tương tự thì ta cũng có : 

b 3 — 2 pb 2 + (p 2 + r 2 + 4 Rr)b — 4 pRr — 0 
c 3 — 2 pc 2 + (p 2 + r 2 + 4/?r)c — 4p/?r = 0 
Vậy a, b, c là nghiệm của phương trình sau : 

t 3 — 2 pt 2 + (p 2 + r 2 + 4Rr)t — 4p/?r = 0 
Theo định lý Viète thì : 

ab + bc + ca — p 2 + r 2 + 4 Rr 
Vậy ta có điều phải chứng minh. 


73 

TOANMATH.com 











Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 



a. 


Ta có : 


r a + r b + r c — r — s 


= Sc 


+ 7 T — - 

p — a p — b p — c p 


+ 


-1 = 5 


p-a + p-b +p-p + c 


+ 


(p — a)(p — b ) p(p — c). 


= 5c 


(p — a) (p — b) p (p — c). 
p(p — c) + (p — a)(p — b) 
p(p — a)(p — b)(p — c) 


c ữhc 

= ^ [2p 2 — p(a + h + c) + ah] = —= 4/? 


b. Ta có : 
r a + r ồ + r — r c = 5c 


(p - aip - b) - =|b»C“ + * + 0- ai] 


^ ^ (a + h + c)(a + b — c) — ab 


[(sin A + sin B + sin c) (sin A + sin B — sin c) — 2 sin A sin B] 


2 R 2 c 

abc 
~ĨR 

8R 3 ( A B c c A B 

—— 4cos—cos —cos-4cos-sin —sin —— 2sinAsinB 
ab V 222 222 

8R 3 / ,c. \ 8/? 3 / _c 

4 cos - sin A sin B — 2 sin A sin B = ——- 4 cos - — 2 
V 2 / 4/? 2 V 2 


ab 2 

= 4/? cos c 


c. 


Ta có 


s 3 s 2 pr 

VT = - —— -- = = rv 2 

(p — a)(p — b)(p — c) S^_ 


d. 


Ta có 


VT = s 2 r 2 


+ 


+ 


.(p — a)(p — tí) (p — b)(p — c) (p — c)(p — a). 


74 


TOANMATH.com 





































Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


_ -2 , p-a+p-b+p-c s 2 r 2 p 

= s r _ = C 2 = p r = s 

(p — a){p — b) (p — c) £2 


e. Ta có : 

VT = (b + c ) 4 — 2 a 2 (b + c) 2 + a 4 — 4 lị(b + c) 2 + 4a 2 tiị 

= [(b + c) 2 — a 2 ] 2 — 4 (b + c) 2 .—— — cos 2 — + 16 s 2 

{b + c) 2 2 

4b 2 c 2 1_ -|- cos A 

— (b + c — a) 2 (b + c + a) 2 — 4 (h + c) 2 . 77 ———.--1- 16S 2 


— (b + c — a) 2 (h + c + a) 2 — 8h 2 c 2 ( 1 4 


(b + c) 2 ' 2 

ò 2 + c 2 — a 2 \ 


2bc 


+ 1ỐS 2 


— (b + c — a) 2 (h + c + à) 2 — 4 bc[(b + c) 2 — a 2 ] + 165 2 

— (b + c — a) 2 (b + c + à) 2 — 4 bc(b + c — a)(b + c + a) + 1ỐS 2 

— (b + c — à)(b + c + à)(b — c — à)(b — c + à) + 165 2 
Mặt khác, theo công thức Heron, ta có : 

a + b + cb + c — aa + c — ba + b — c 
s = p(p - à)(p - b)(p -c) = ---.---.---.--- 

Suy ra 16S 2 = (a + b + c)(h + c — a)(a + c — b)(a + b — c) 

Vậy VT = 0. 

Bài 14: Chứng minh rằng trong tam giác ABC, ta luôn có 
B c 2r 1 

a. tan — tan - = 1 — — = 77-- 

2 2 h a 27^ , 1 

h + 1 

I L n 


b. (p — a) 2 sin A + (p — b) 2 sin B + (p — c) 2 sin c 

= r(2R — r)(sin A + sin B + sin c) 


Giải: 


a. 


Ta có : 
2r 

1 ~h~ n 


2 Sa 2 a 

1 - — .^- = 1-—7—— 

p 2S a + b + c 

QD . A 
8/? sin^-cos^ 1 


= 1 


QD^AB c 

8k cos^cos 2 -cos 2 


= 1 - 


= 1 


4/? sin A 


2R (sin A + sin B + sin c) 

B + c 
cos—4— 


B_c 

cos 2 -cos 2 


75 

TOANMATH.com 






















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


= 1 


Ta lại có : 


2 r 

a 

h n 


2 s 


a 


a 


p — a ' 2S p — a 

B + c 

cos—77— 


B_c B c 

cos -ỹ cos Tỹ — sin Tỹ sin Tỹ B c 

- -- 7^ -- = tan 77 tan ^ 

_B c 2 2 

cos 2 COS 2 


2 a 4/?sinA 

b + c — a 2/? (sin B + sin c — sin A) 


_ A_A 

sin^-cos^ 

cos^-sin 2 " sin 2 


_ B c 

sin 2 sin 2 


B_ c . B c 

cos 77 cos 77 — sin 77 sin 77 R r 

-77- 7 -— cot — cot 77 — 1 

B . c 2 2 


sin 2 sin ậ 


Suy ra 


77^+1 cotêcotS —1 + 1 

K 2 2 


B c 

= tan — tan 77 
2 2 


b. Ta có : 

VP = r(2R sin A + 2R sin B + 2 R sin c) — r 2 (sin A + sin B + sin c) 

= r(a + b + c) — r 2 (sin A + sin B + sin c) 

= 2 pr — r 2 (sin A + sin B + sin c) = 2 s — r 2 (sin A + sin B + sin c) 

Do đó, điều cần chứng minh tương đương với 

(p — à) 2 sin A + (p — b) 2 sin B + (p — c) 2 sin c = 2 s — r 2 (sin A + sin B + sin c) 

[(p — à) 2 + r 2 ] sin A + [(p — b) 2 + r 2 ] sin B + [(p — c) 2 + r 2 ] sin c = 2 s 

Mặt khác, ta thấy : 


[(p — a ) 2 + r 2 ] sin A = (p — a ) 2 sin A (1 + tan 2 —j = 


„ . A A 
2 sin^-cos^ 


cos^ 2 


(p - a) ‘ 


A s 

= 2 tan — (p - à). -£ 

ptan 2 


p — a b + c — a 
= 2 5,-—- = 25.———— 
p b + c + a 


sin B + sin c — sin A _ 4 cơSySin^sin^ B c 

— 25. - 7 ———— 7 - " — 7 —- = 25.- ế - 5 -4 = 25 tan 7 -tan 77 

sin B + sin c + sin A „ A B c 2 2 


Tương tự vậy, ta có : 


4cos^-cos^-cos^ 


[(p — b) 2 + r 2 ] sin B = 25 tan -tan 77 


2 

A 


2 

B 


[(p — c ) 2 + r 2 ] sin c = 25 tan 7 -tan 77 


76 


TOANMATH.com 




















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Mà ta lại có : 

A B B c c A 
tan —tan — + tan —tan - + tan -tan — = 1 
2 2 2 2 2 2 

Vậy cộng 3 đẳng thức trên, ta có được điều phải chứng minh. 


BÀI TẬP Tự LUYỆN 

3.1.1. Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng 

a. s = - (a 2 sin 2B + b 2 sin 2A) 

4 

A B c A B B c c A 

b. tan — + tan— + tan- + tan —tan — + tan—tan- + tan“tan~ 

4 4 4 44 44 4 4 

A B c 
= 1 + tan — tan — tan — 

4 4 4 

c. (a + b ) cos c + (b + c) cos A + (c + a) cos B = 2p 

d. ab(a + b ) cos c + bc(b + c) cos A + ca(c + a) cos B — a 3 + b 3 + c 3 

ABC 3A 3B 3C 

e. cos 3 A + cos 3 B + cos 3 c = 1 + 3 sin 77 sin 77 sin- — sin —sin —sin — 

2 2 2 2 2 2 

3.1.2. Cho tam giác ABC, BC = a, CA = b, AB = c và 

A B 

5 tan 77 tan - = 1 

Chứng minh rằng 3c = 2(a + b). 

(ĐH Cần Thơ 2000) 

3.1.3. Cho tam giác ABC có : 


Chứng minh rằng : 2 cotA = cotB + cotC. 

(ĐH Tổng Hợp 1995) 

3.1.4. Cho tam giác ABC có l c — l b . Chứng minh rằng a — b. 

(Định lý Steiner <6) - Lehmus <7> ) 


3.1.5. Cho tam giác ABC thỏa hệ thức : 

A B c 
sin — = sin — sin — 
2 2 2 

Chứng minh rằng : 


77 

TOANMATH.com 



Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


B c 1 

a. tan — tan — = — 

2 2 2 

A B c A 1 

b. tan — tan— + tan -tan— = - 

2 2 2 2 2 

(ĐH Dược Hà Nội 1998) 

3.1.6. Cho tam giác ABC có a 4 = b 4 + c 4 . Chứng minh rằng tam giác ABC nhọn và 
tan B tan c = 2 sin * 1 2 A. 

3.1.7. Trong tam giác ABC, chứng minh rằng : 

a. r n — r + 4 R sin — 

a 2 

A r a 

b. sin -4 — — 

2 V( r a + r b)(r a + r c ) 

. 2 R + r-r a 

c. cosA =-——- 

2 R 

cosA cosB cosC cotA + cotB + cotc 

hcosC + ccosB acosC + ccosA hcosA + acosB 2 R 

e. (b — c)(p — à) cos A + (c — a)(p — b) cos B + (a — b)(p — c) cos c = 0 


GỢI Ý GIẢI BÀI TẬP Tự LUYỆN 

3.1.1. 

a. Theo định lý hàm số sin, ta có : 

1 „ 

4 (a 2 sin 2B + b 2 sin 2A) = R 2 (sin 2 A sin 2B + sin 2 B sin 2A) 

4 

— 2R 2 sin A sin B (sin A cos B + sin B cos A) = 2 R 2 sin A sin B sin c 

1 , 

= -ab sin c = s 
2 

b. Cần chứng minh 


tan^ + tanỊ _l-tan| 

, _ ’ Ạ. B “ . 
l-tan|tan| 1 + tan I 

c. Áp dụng định lý các hình chiếu 

d. Áp dụng định lý hàm số cos 

e. Sử dụng công thức 


ABC 

cos A + cos B + cos c = 1 + 4 sin — sin — sin - 

2 2 2 


78 


TOANMATH.com 












Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


3 . 1 . 2 . Đe ý, từ giả thuyết ta có : 

A B A B A B 
4 sin — sin — = cos — cos — — sin — sin — 

2 2 2 2 2 2 

/ A — B A+B\ A + B 
<^> 2 cos——-cos——— = cos——— 

V 2 2 ì 2 

/ A + B A+B\ A + B A — B 

3 2 sin ——— cos ——— = 4 sin ——— cos ——— 

V 2 2 J 2 2 

<=> 3 sin c = 2(sin A + sin B) 

3 . 1 . 3 . Để ý : 

c 2 mị 2(a 2 + c 2 ) — b 2 i2i _ 2 

D z mị 2 (a z + b z ) — c z 

3 . 1 . 4 . Ta sử dụng công thức về độ dài phân giác trong : 


lh — lr <=> 


2 ca 
c + a 


N 


p(p — b) 2 ab 

a + b 


ca 


p(p - c ) 


ab 


a(a + b + c)[(a + b + c)(a 2 + 2 bc) + 2abc\(b — c) = 0 b = c 


3.1.5. 


a. Để ý : 


A . B+C B c B c 
sin — = sin ——— = cos — cos - — sin — sin - 
2 2 2 2 2 2 


b. Sử dụng đẳng thức : 


A B B c c A 
tan —tan — + tan —tan - + tan -tan — = 1 
2 2 2 2 2 2 


3.1.6. Từ giả thuyết, ta có a = max{a, b, c}. Do đó 
(b 2 < a 2 _ r b 4 < a 2 b 2 


\ b : < a 2 => ị b A ^ u : u 2 ^a 4 = b 4 + c 4 < a 2 (b 2 + c 2 ) 
lc 2 < a 2 <-c 4 < a 2 c 2 

=> a 2 < b 2 + c 2 => cosA > 0 


79 

TOANMATH.com 




















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


4a 2 bc sin B sin c _ 0 sinB sinC „ 

tan B tan c = — -7—-7—7- — 2 a 2 —-—.-= 2 sin 2 A 

a 4 - (b 2 - c 2 ) 2 b c 

3.1.7. 

a. Ta có : 

A A A A A A A 

r n —r — p tan — — (p — a) tan — — a tan — — 4R sin — cos —tan — = 4R sin 2 — 

u 1 2 ''1 ✓ 2 2 2 2 2 2 


b. Để ý : 


VP = 


^ A 

p tan ^ 1 


. „ A 
tan 2 


pj(tanf+tan|)(tanậ+tan§) 


ỉ . A + B 

. A + c 2 

sm 2 

sin 2 


B c 


cos^-^cos-^-cos 2 


c. Để ý : 


VP = 1 + 


r — r n 


2 R 


= 1 


4R sin 2 ậ 
2R 


= cosA 


d. Áp dụng định lý các hình chiếu. 

e. Ta có : 

r 

(b — c)(p — a) cos A = 2/?(sin B — sin c) -^-cos A 

tanf 

A 

B + C .B-C cos-ị B — c B + c 

= 2 Rr. 2 cos ——— sin ———.- ệ-. cos A — 4Rr sin ——— sin ——— cos A 

2 2 sin A 2 2 

= 2Rr(cos A cos c — cos A cos B) 

Tương tự vậy, ta có : 

(c — à )(p — b ) cos B = 2Rr (cos A cos B — cos c cos B) 

(a — b)(p — c) cos c = 2Rr(cos B cos c — cos Acos c) 


80 


TOANMATH.com 





















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 

2. CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC LƯỢNG GIÁC TRONG TAM GIÁC 

- Ngoài việc nhớ các đẳng thức cơ bản và áp dụng các kỹ thuật biến đổi để chứng 
minh đẳng thức lượng giác vào dạng toán này, thì ta cũng nên nắm được một số kỹ 
thuật chứng minh bất đẳng thức, chẳng hạn như : 

• Dùng các quan hệ giữa cạnh và góc : 

Trong tam giác ABC, ta có : 



Từ tính chất trên, ta có được kết quả sau : 

(a — b ) (sin A — sin B) > 0 a sin A + b sin B > a sin B + b sin A 

(a — h)(cos A — cos B) < 0 a cos A + b cos B < a cos B + b cos A 

• Dùng các bất đẳng thức cổ điển : 
i. Bất đẳng thức Cauchy (8y) : 

Cho n số không âm : a 1 , a 2 ,..., a n (n E TL, n > 2) thì : 


% + a 2 + ... + a n > n^la t a 2 ... a n 


Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi a ± — a 2 — ... — a n 
ii. Bất đẳng thức Bunyakovsky (9) : 

Cho hai dãy số thực : a 1 , a 2 ,... ,a n (nEZ,n> 2) và b 1 , b 2 ,... ,b n (ji £7L,n> 2) thì: 


IaA + a 2 b 2 + ... + a n b n I < j(aỊ + aị + ... + aị)(bỊ + bị + ... + bị) 
Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi : 


CL1 (2-2 

b t b 2 


iii. Bất đẳng thức Chebyshev (10) : 

Cho hai dãy số thực tăng : a ± < a 2 < ... < a n và b ± < b 2 < ... < b n thì: 

ữi + ã 2 + ... + ữ n b x + b 2 + ... + b n ã^bi + ữ 2 b 2 + ... + CL n b n 


n 


n 


n 


81 


TOANMATH.com 








Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Cho dãy số thực tăng : a ± < a 2 < ... < a n và dãy số thực giảm b 1 > b 2 > ... > b n thì: 

CL\ + <2 2 + ... + ữ n b-L + b 2 + ... + b n ũyb-L + 0-2^2 T ... + 0- n b n 
71 ' 71 71 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi Ị ^ 1 _ 

iv. Bất đẳng thức Bernoulli (11) : 

Với a > — 1 thì với mọi £ M : 

(1 + à) n > 1 + na 


Dấu 


xảy ra klri và chỉ khi 


a = 0 
n = 0 
-71—1 


V. Bất đẳng thức lensen' 12) : 

Cho hàm số f(x) có đạo hàm cấp 2 trong khoảng D = ( a, b ) 

Nếu với mọi X E D, f"(x) > 0 và x ± , x 2 ,..., x n £ D thì : 

/Oi) + f(x 2 ) + ... + f(x n ) / x ± + x 2 + ... + x n \ 
n ~ \ n ) 

Nếu với mọi X £ D, f"(x ) < 0 và x lf x 2 , ...,x n £ D thì : 

/Ui) + f(x 2 ) + ... + f(x n ) / Xị + x 2 + ... + x n \ 

71 — \ 71 / 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi X 1 = x 2 — ... — x n 

• Dùng đạo hàm để áp dụng tính chất đồng biến, nghịch biến của hàm số. 

Tương tự như ở dạng chứng minh đẳng thức lượng giác trong tam giác, ở dạng này trước 
hết ta cũng cần nắm rõ một số bất đẳng thức lượng giác cơ bản trong tam giác. 


82 


TOANMATH.com 











Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 



a. Ta có : 


A + B A — B 
sin A + sin B = 2 sin—-— cos- 


2 2 

A + B n A — B n A + B A — B 

Do 0 < ——— < n và — — < ——— < — => sin——— > 0 và 0 < cos——— < 1 
2 2 2 2 2 2 

Vậy ta chứng minh được 


A + B 


Tương tự, ta có : 


sin A + sin B < 2 sin- 


7T /C + f 

sin c + sin— < 2 sin I ——— 


Suy ra 

n 

sin A + sin B + sin c + sin — < 2 

3 


A+B 

sin —--1- sin 


c + f 


< 4 sin 


A + B c n 

~Ã 4 12 


n 7T 

=> sin A + sin B + sin c + sin — < 4 sin — 

3 3 

Do đó, 


b. Ta có : 


n 3V3 

sin A + sin B + sin c < 3 sin — = —— 

3 2 


A + B A — B 
cos A + cos B = 2 cos ——— cos ——— 


83 

TOANMATH.com 


























Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


A+B c A-B 

Mà cos ——— = sin - > 0 và 0 < cos ——— < 1 
2 2 2 

Suy ra 


A + B 


Tương tự, ta có : 


cos A + cos B < 2 cos ; 


7 T / c + f 

cos c + cos — < 2 cos I — 


Do đó, 


7T 

cos A + cos B + cos c + cos — < 2 

3 


A + B 

cos ——— + cos 


c + l' 


Suy ra 
Hay 


/A + B c n 

< 4 cos ——-1- — + —— 

V 4 4 12 


Tỉ Tỉ 

cos A + cos B + cos c + cos — < 4 cos — 

3 3 


7r 3 

cos A + cos B + cos c < 3 cos — = - 


c. Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 

'Sin A + sin B + sin 3 {3V3Ỹ _ 3V3 


sin A sin B sin c < 


8 


d. Ta thấy : 

- Neu tam giác ABC có một góc tù thì bất đẳng thức hiển nhiên đúng. 

- Neu tam giác ABC nhọn thì theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 


cosAcosBcosC < 


cos A + cos B + cos c 


8 


e. Áp dụng bất đẳng thức cơ bản đã chứng minh ở câu a, ta được : 

A + B /C 7 1 \~\ /A + B c 7T\ 

+ sin (- + — < 4sin ——-b- + — 

\4 12/J V 8 8 24/ 


A B c n 

sin — + sin — + sin - + sin — < 2 
2 2 2 6 


sin- 


4 


Suy ra 


A B L n 7T 

sin — + sin — + sin - + sin — < 4 sin — 

2 2 2 6 6 


84 


TOANMATH.com 




















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Vậy ta được : 

A B L n á 

sin — + sin — + sin - < 3 sin — = - 

2 2 2 6 2 

f. Áp dụng bất đẳng thức cơ bản đã chứng minh ở câu b, ta được : 

A + B /C n \ 

\4 12/ 


A B c 7T 

cos — + cos — + cos - + cos — < 2 
2 2 2 6 


cos- 


4 


+ cos 


/A + B c n \ n 

< 4 sin (——-b - + — = 4 cos — 

8 8 24/ 6 


Suy ra 


A B c n 3 V 3 

cos — + cos — + cos - < 3 cos — = ——- 
2 2 2 6 2 

g. Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 

/. A ± . B . c>“ 
A B c sinj + sin^ + sinj 

sin —sin —sin - < -—--- 

2 2 2 3 


1 

8 


h. Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 


ABC / cosậ+cos|+cosậ\ /V 3\ 3 3V3 

cos —cos —cos- < -—=- = — = —— 

2 2 2 3 [2 8 



85 

TOANMATH.com 













Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Giải: 

a. Ta có : 


. , . „ . . „ 1 —cos2A 1 —cos2B 

sin 2 A + sin 2 B + sin 2 c = -—-H-—-1- 1 — cos 2 c 

— 2 — cos(A + B) cos(A — B) — cos 2 c = 2 + cos c [cos(A — B) — cos c] 

- Nếu góc c tù thì cos c [cos(A — B) — cos c] < 0. Suy ra 


sin 2 A + sin 2 B + sin 2 c < 2 < - 

4 


- Nếu góc c không tù thì 


sin 2 A + sin 2 B + sin 2 c < 2 cos c (1 — cos c) < 2 + 


b. Ta có : 

„ _ _ _ 1 + cos 2A 1 + cos 2B _ 

cos 2 A + cos 2 B + cos 2 c =-—- 1 --- 1 - cos 2 c 


cos c + (1 — cos c) 


9 

4 


2 2 

= 1 + cos(A + B) cos(A — B) + cos 2 c = 1 — cos c [cos(A — B) — cos c] 
Nếu góc c tù thi — cos c [cos(A — B) — cos c] > 0. Suy ra 


cos 2 A + cos 2 B + cos 2 c > 1 > 7 

4 


c. 


- Nếu góc c không tù thì 

cos 2 A + cos 2 B + cos 2 c > 1 — cos c (1 — cos c) > 1 
Ta có : 


cos c + 1 — cos c 


B 


sin 2 — + sin 2 — + sin 2 - = 
2 2 2 

3 1 


c 1 —cosA 1 —cosB 1 —cosC 


+ 


+ 


2 2 

_ _ A 3 13 3 

= - — - (cos A + cos B + cos C) - 

22 2224 


d. Ta có : 


A B c 1 + cosA 1 + cosB 1 + cosC 

cos 2 — + cos 2 — + cos 2 - —-—- 1 --- 1 -—- 

2 2 2 2 2 2 

3 1 . „ 9 

= - + - (cos A + cos B + cos c) < 7 
2 2 4 


86 


TOANMATH.com 


















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


2 — + cos 2 ■ 
2 

3 1/ 

— ■“ + ■“(" 
2 2 V 

c 


Mặt khác : 

,A B c 3 1 

cos — + cos — + cos - = — + -(cos A + cos B + cos C) 

2 2 2 2 2 

A B C\ ABC 

1 + 4 sin — sin — sin - = 2 + 2 sin — sin — sin - > 2 

2 2 2 / 2 2 2 

A B 

Do sin— ; sin — ; sin - > 0 

2 2 2 

e. Theo bất đẳng thức Bunyakovsky, ta có : 

9 

sin A sin B + sin B sin c + sin c sin A < sin 2 A + sin 2 B + sin 2 c < - 

4 

f. Ta có : 

(cos A + cos B + cos c ) 2 

= cos 2 A + cos 2 B + cos 2 c + 2(cos Acos B + cos B cos c + cos c cos A) 

3 

> - + 2(cos Acos B + cos B cos c + cos c cos A) 

4 

Suy ra 

3 A ^ _ A ^ A 9 

- + 2(cos Acos B + cos B cos c + cos c cos A) < (cos A + cos B + cos c ) 2 < - 

4 4 

Do đó, 

3 

cos A cos B + cos B cos c + cos c cos A < - 

4 


g. Ta có : 

/ A B C\ 2 
Ị^sin- + sin-+ Sin-J 

A B c / A B B c c . A\ 

= sin — + sin — + sin - + 2 sin — sin — + sin — sin - + sin - sin — 

2 2 2 V 2 2 22 2 2/ 

3 _ / A . B B . c . c A\ 

> - + 2 sin — sin — + sin — sin - + sin - sin — 

4 V 2 2 22 2 2/ 

Suy ra 

3 , / A . B . B c c A\ 9 

4 V 2 2 22 2 2/ 4 


Do đó, 

A B B c c A 3 
sin — sin — + sin — sin - + sin - sin — < - 
2 2 2 2 2 2 4 


87 

TOANMATH.com 



Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 



Giải: 


a. Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 

1.1.1 3 9 ^ 9 _ 

, = = > . > —=■ > 2V3 

sin A sin B sinC VsinAsinBsinC sin A + sin B + sin c 3V3 


b. 


c. 


e. 


9 

>^-=6 


Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 

1.11. 3 ^ 9 

- ~ỉ -H - -^ ^ — 

cosA cosB cosC VcosAcos B cos c cos A + cos B + cos c 3 

2 

Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 

111 3 9 

. A B c 3 I Ã R F .ABC 

sin 2 sin 2 sin 2 J sin — sin — sin _ sin 2 + sin 2 + sin 2 


d. Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 

111 
——T + —-77 + —7^ > 


B 

cos-2 cos-2 COS 2 


> 


A R r A B c 
cos — cos — cos — cos 2 + cos 2 + cos 2 


> 2V3 


2 

Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 

111 3 9 

——— + ——— + —— > — > —— -——-—— > — 

sin 2 A sin 2 B sin 2 c Vsin 2 Asin 2 B sin 2 c sin 2 A + sin 2 B + sin 2 c 9 

4 

f. Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 

111 3 3 

-TT1-1-7— > 7==—= - > — = 12 

cos 2 A cos 2 B cos 2 c Vcos 2 Acos 2 B cos 2 c 1 

4 


9 

> 77 = 4 


88 


TOANMATH.com 



































































Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


g. Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 

111 3 9.4 _ 

sin 2 77 sin 2 77 sin 2 77 3 B _• 2 ^ ^ 

2 2 2 J sin 2 sn 2 sn 2 

h. Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 

111 3 3.4 

cos 2 ệ cos 2 § cos 2 | _ 3 Jcos 2 ậcos 2 |cos 2 | _ 3 


C7m ỷ : Từ câu e, f, g, h ta rút ra được kết quả sau : 


e. 

cot 2 A + cot 2 B + cot 2 c > 1 

f. 

tan 2 A + tan 2 

B + tan 2 c > 9 


9 A 9 b 9 c 



B 9 C 

g- 

cot — + cot — + cot - > 9 

h. 

tan — + tan 

- + tan 2 - > 1 

2 2 2 


2 

2 2 



a. Ta có 2 cách chứng minh : 

Cách 1: Sử dụng đẳng thức tan A + tan B + tan c = tan A tan B tan c. 

Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 

(tan A + tan B + tan c) 3 > 27tan Atan Btan c = 27(tan A + tan B + tan c) 
Suy ra 

tan A + tan B + tan c > 3 V3 


Cách 2: Ta có 


sin(A + B) 

tan A tan B =-——-—— 

cos Acos B 

Mặt khác : 

0 < 2 cos A cos B = cos(A + B) + cos(A — B) < 1 + cos(A + B) = 2 cos 2 


89 

TOANMATH.com 



















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Nên 

tan A + tan B > 
Tương tự, ta được : 


„ . A + B_A + B 

2 sin—+—cos 


cos' 


,A + B 


2 A + B 

—— = 2 tan —-— 


7T /C 7T\ 

tan c + tan — > 2 tan - + —) 
3 \2 6 / 


Do đó, 


Suy ra 


n 

tan A + tan B + tan c + tan —>2 

3 


A + B 

/C 

7T\1 

tan-1- tan 

- + - 

2 

V2 

6/J 


7T 

> 4 tan — 
3 


tan A + tan B + tan c > 3 tan — = 3 V3 


b. Ta có : 

(cotA + cotB + cotc) 2 

= cot 2 A + cot 2 B + cot 2 c + 2(cot A cot B + cot B cot c + cot c cot A) 


>1+2=3 

Do đó, 

cotA + cotB + cotc > V3 

c. Ta có : 

/ A B C\ 2 
tan — + tan — + tan - 

V 2 2 2/ 

,A . B 9 C . , A B B c c A\ 

= tan — + tan — + tan - + 2 tan —tan — + tan —tan - + tan -tan — 

2 2 2 V 2 2 22 2 2/ 

> 3 

Do đó, 

A B c nr 

tan — + tan — + tan - > v3 
2 2 2 


d. Ta sử dụng đẳng thức 

A B c A B c 
cot— + cot — + cot — = cot —cot —cot- 
2 2 2 2 2 2 

Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 

/ A B C \ 3 A B c _/ A B 

cot^ + cot— + cot- > 27 cot■— cot — cot — — 27 cot^ + cot— + cot 

V 2 2 2 / 222 V 2 2 

Suy ra 

A B c „ nr 

cot^ + cot — + cot — > 3v3 
2 2 2 


90 


TOANMATH.com 


ú Icnì 











Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Bài 5: Chứng minh rằng trong tam giác ABC, ta luôn có : 

a. 2(a cos A + b cos B + c cos c) < a + b + c 

b. 2 (a sin A + b sin B + c sin c) > (a + b ) sin c + (b + c) sin A + (c + a) sin B 

c. 8 m a m b m c < 27 R 3 

(ĐH Ngoại Thương 1996) 

d. R > 2r 

e. p 2 < 6 R 2 + 3r 2 

(Đề nghị Olympic 30-4, 2007) 

Giải: 

a. Áp dụng định lý các hình chiếu, ta có : 

c — a cos B + b cos A 


Mà 


(a — h)(cos A — cos B) < 0 a cos A + b cos B < a cos B + b cos A 
Suy ra a cos A + b cos B < c. Tương tự, ta có : 

b cos B + c cos c < a 
ccosC + acosA < b 

Cộng 3 bất đẳng thức trên, ta suy ra được điều phải chứng minh. 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC đều. 

b. Ta có : 

(a — b ) (sin A — sin B) > 0 a sin A + b sin B > a sin B + b sin A 
Tương tự, ta có : 

b sin B + c sin c > b sin c + c sin B 
c sin c + a sin A > c sin A + a sin c 
Cộng 3 bất đẳng thức trên, ta suy ra được điều phải chứng minh. 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC đều. 

c. Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 

/m a + m b + m c \ 3 1 ., 

m a + m b +m c < y - Ỷ - ) = — (m a + m b + m c Ỵ 

Mặt kliác, theo bất đẳng thức Bunyakovsky và định lý hàm số sin : 

9 ^ 

(m a + m b + m c y < 3 (mị + mị + m 2 ) = -(a 2 + b 2 + c 2 ) 

= 9/? 2 (sin 2 A + sin 2 B + sin 2 c) 

Mà ta có bất đẳng thức cơ bản : 

9 

sin 2 A + sin 2 B + sin 2 c < - 

4 


91 

TOANMATH.com 







Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Do đó, 


^ _ 81 „ 
(m a + m b + m c ) 2 < —R 


2 


Suy ra 


1 /9 R\ 3 
m a m b m c < — 

Từ đó ta có được điều phải chứng minh. 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC đều. 
d. Ta có : 



3 


s — pr — 


abc 


abc 8R 3 sin A sin B sin c 


r — 


4 R 

4 R 2 sin A sin B sin c 
2 R (sin A + sin B + sin c) 

_ 1 R 
< 4R.y = - 
8 2 


r — 


4 pR 


4 R. 


a + b + c 


= 2 R. 


sin A sin B sin c 
" „ A _B - 

4 cos 2 cos ^cos 2 


ABC 
C = 4RsÌn 2 SÌn 2 SÌn 2 


Từ đó, ta có được điều phải chứng minh. 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC đều. 
e. Ta có : 


s — pr — ^/p(p — a)(p — b)(p — c ) 

=> p 2 r 2 = p(p — a)(p — h)(p — c) = p[p 3 — (a + b + c)p 2 + (ab + bc + cà)p — abc] 
— p 2 [p 2 — (a + b + c)p + (ab + bc + cà) — 4 Rr] 

=> r 2 = p 2 — (a + b + c)p + ( ab + ba + ca) — 4Rr 

=> p 2 = ( ab + bc + ca) — r(4R + r) 

Do đó, 

4p 2 = (a + b + c) 2 — 2(a 2 + b 2 + c 2 ) + 4r(4R + r) (*) 

Mặt khác : 

9 

a 2 + b 2 + c 2 = 4/? 2 (sin 2 A + sin 2 B + sin 2 c) < 4 R 2 . - = 9R 2 (**) 

Từ (*) và (**) thì ta được : 

4p 2 < 18 R 2 + 16 Rr + 4r 2 => 2p 2 < 12 R 2 + 6 r 2 — (R — 2r)(3R — 2r) < 12 /? 2 + 6 r 2 


92 


TOANMATH.com 










Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


(Vì 7? > 2r ^ (7? - 2r)(37? - 2r) > 0 ) 
Vậy ta có : 


p 2 < 6R 2 + 3r 2 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC đều. 


Bài 6: Chứng minh rằng trong tam giác ABC ta có : 

A B B c c A 5 r 

a. sin — sin — + sin — sin - + sin — sin — < - + — 

22 22 2 2 8 47? 

(Đề nghị Olympic 30-4, 2006) 

b. r 2 + rị + r 2 > mị + mị + m 2 

(Đề nghị Olympic 30-4, 2006) 

c. a 2 < b 2 + c 2 + ỉì 2 

(Đề nghị Olympic 30-4, 2008) 

a 3 + b 3 + c 3 cos 3 A + cos 3 B + cos 3 c 

d. r(r a +r b + r c ) <---+- — - 

3 6 

(Đề nghị Olympic 30-4, 2010) 


Giải: 

a. Ta có : 


Và 


tan — (sin B + sin c) 
B 

tan — (sin c + sin A) 

í 

tan - (sin A + sin B) 


cos B + cos c 
cos c + cos A 
cos A + cos B 


Ỵ 47? sin -Ạ sin -ỹ sin J 

-- — -—-= cos A + cos B + cos c — 1 

7? 7? 


Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 


A B 

tan — sin B + tan — sin A > 
2 2 


2 

A 


A B 

tan — sin B tan — sin A 
2 2 


93 

TOANMATH.com 











Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Hay 


Tương tự, ta được : 


A B 1 / A 
sin — sin — < — (tan — 


B 


2 2 - 4V 

1 / B 


„ sinB + tan —sin A 
2 2 


B LI/ B L 

sin — sin - < - tan — sin c + tan - sin B 
2 2 4V 2 2 

c A 1 / c A 

sin - sin — < - tan - sin A + tan — sin c 
2 2 4V 2 2 


Cộng 3 bất đẳng thức trên, ta có : 


A B B c C A cos A + cos B + cos c 

sin — sin — + sin — sin — + sin-sin — <--- 

2 2 2 2 2 2 2 


cos A + cos B + cos c 1 r 
4 + 4 + 4 R 


Ta lại có bất đẳng thức cơ bản : 

3 

cos A + cos B + cos c < - 

2 

Do đó, ta có được điều phải chứng minh. 

Dấu " = " xảy ra klri và chỉ khi tam giác ABC đều. 
b. Ta có : 

s 2 s 2 1 s 2 

(;p - a) 2 + (p - b) 2 + (p - c) 2 
\v - b)(p -c) (p - a)(p - c) (p - b)(p - a) 


r 2 + rị + r c 2 = 


= V 


p — a 


+ 


m a + mị + m 2 = - (a 2 + h 2 + c 2 ) 
4 

Ta đặt: 


p — b 


+ 


p — c 




Ta đưa điều cần chứng minh tương đương với 

o + y + z) ^ J [(x + y) 2 + (y + z ) 2 + (z + x) 2 ] 

V X y z / 4 


Thật vậy, ta có : 


(z + z)+y 2 Ê + ĩ;)+z 2 Ê+z) 2 2 (x 2 +y 2 + z 2 ) 
\z y/ Vz X' \y x) 


Suy ra 


„ /vz xz xy\ _ 

(x + y + z) -—I- — + — > 2 (x 2 + y 2 + z 2 ) + xy + yz + zx 
V X y z / 


94 


TOANMATH.com 













Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 

1 , „ 


ị ( X 2 + y 2 + z 2 ) > ị o y + yz + zx) 



+ —) > ^ (x 2 + y 2 + z 2 + xy + yz + zx) 
z ) 2 


= 4 [(* + y) 2 + (y + z) 2 + (z + x) 2 ] 


Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC đều. 
c. Bất đẳng thức tương đương với 


4 sin 2 A < 4 sin 2 B + 4 sin 2 c + 1 


<=> 4(1 - cos 2 A) < 2(1 - cos 2B) + 2(1 - cos 2C) + 1 
4 cos 2 A — 2(cos 2B + cos 2C) + 1 > 0 
<^> 4 cos 2 A + 4 cos A cos(B — c) + 1 > 0 
[2 cos A + cos(B — C)] 2 + sin 2 (B — c) > 0 
Điều này hiển nhiên đúng. 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi sin(B — c) = 2 cos A + cos(B — c) = 0 hay tam giác 
ABC cân tại A và có góc A là 120°. 
d. Ta có : 


( 


í. A B 
c — r r [ tan — + tan — 

C V 2 2. 


( 


r 


r 


tan Ỷ tan 2 



Tương tự thế thi ta có 


=> r(r a + r b + r c ) < 


a 2 > 4rr a và b 2 > 4rr ồ 

a 2 + b 2 + c 2 


Mặt khác: 


95 

TOANMATH.com 










Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


a 2 + b 2 + c 2 1 

- -ị -= -Ị [(a 2 + b 2 — c 2 ) + (b 2 + c 2 — a 2 ) + (c 2 + a 2 — b 2 )] 

ĩ 

= - (ab cos c + bc cos A + ca cos B) 

Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 

1 1 

- (ab cos c + bc cos A + ca cos B) < - [2(a 3 + b 3 + c 3 ) + cos 3 A + cos 3 B + cos 3 c] 
2 6 

a 2 + b 2 + c 2 a 3 + b 3 + c 3 cos 3 A + cos 3 B + cos 3 c 

=>---<-——-■ +-—- 


a 3 + b 3 + c 3 cos 3 A + cos 3 B + cos 3 c 

=> r(r a +r b + r c ) <-——-+- — - 

3 ò 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC đều. 


Bài 7: Cho tam giác ABC, chứng minh rằng : 

, _ 9 1 

a. cos 3 A + cos 3 B + cos 3 c < — + - (cos 3A + cos 3B + cos 3C) 


8 4 


(ĐH An Ninh Hà Nội 1997) 


b. sin A sin B < cos 2 - 

2 


(ĐHQG Hà Nội 1997) 


Vsin A + Vsin B + Vsin c 

c. 77==— 7P= — 1 

3 1 _ A , 3 1_B , 3 ___ c 

cos^T ỈC0S-2 + Jc 0S2 


A.B B.c C.A 

d. -Ã-rr 3-HF 3-^-r < 4 


(ĐH Bách Khoa Hà Nội 2000) 


A _, B „ ,B__ ,c 

^cos 2 | cos 2 |cos 2 | cos 2 |cos 2 ^ 


(Đề nghị Olympic 30-4, 2008) 


A . B 
e. sin —sin — 
2 2 . 


c 1 

sin - < —= 

2 3V3 


96 


TOANMATH.com 
























Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Giải: 


a. Điều cần chứng minh tương đương với: 


cos3A + 3cosA cos3B + 3cosB cos3C + 3cosC 

4 4 4 

9 1 

< - + - (cos 3A + cos 3B + cos 3C) 

8 4 

Khi đó ta đưa bài toán về dạng bất đẳng thức cơ bản : 

3 

cos A + cos B + cos c < - 

2 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC đều. 
b. Ta có : 

1 _ 1 
VT = - [cos(A — B) — cos(A + B)] < - [1 — cos(A + B)] = sin 2 


A + B 


= cos - 
2 


Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi A = B. 

Chủ ỷ: Từ bài toán này, ta rút ra được kết quả sau bằng cách chứng minh tương tự : 


sin A sin B + sin B sin c + sin c sin A 




, A _B 

cos — + cos — + cos' 
2 2 


Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC đều. 

Ta chứng minh bất đẳng thức sau : Với a,b £ Rvàa + Ò > 0, 


c. 


a 3 + b 3 /a + b 

—— - > 


Thật vậy, bất đẳng thức tương đương với: 
4(a 3 + b 3 ) > a 3 + b 3 + 3 ab 2 + 3 a 2 b 
(a + h)(a 2 + b 2 — 2 ab) > 0 
<=> (a + h)(a — b) 2 > 0 
Điều này hiển nhiên đúng. 

Áp dụng bất đẳng thức trên, ta có : 


'Vsin A + Vsin B' 


sin A + sin B A + B A 
<---= sin —-— cos — 


B 


< cos 


Suy ra 


Tương tự, ta được : 


Vsin A + Vsin B 3 
-——-< 

2 N 


Vsin B + Vsin c 3 
-——-< 

2 % 


cos- 

2 


A 

cos — 
2 


97 

TOANMATH.com 


C_J I CN u I CN 


























Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Vsin c + Vsin A 3 
-—--< 

2 N 


B 

cos — 
2 


Cộng 3 bất đẳng thức trên, ta có được điều phải chứng minh. 
Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC đều. 
d. Ta chứng minh 


A A 

——r < 2 tan — 
A 2 


Thật vậy, xét hàm số 


cos2 4 


f(x) — tan X + sin X — 2x, X 6 (ơ; —) 


1 1 
f'(x) — —— 7 —I- cos X — 2 > , > 0 


cos 2 X 


Vcos 


X 


Do đó, f(x) đồng biến trên (0;~) 

Với X > 0 => f(x ) > /(0) => tan X + sin X — 2x > 0 
Suy ra 


Hay 


Chứng minh tương tự, ta có : 


A A 

tan — + sin — — A > 0 
2 2 


A _. A 
—— < 2 tan — 
A 2 


cos 


2 _ 


B B 

—T- < 2 tan — 
A 2 


cos2 4 


c c 

—7- < 2 tan - 

A 2 


cos2 4 


Như vậy, ta được : 


A B B c c A 
VT < 4 [ tan — tan — + tan —tan - + tan -tan — 
2 2 2 2 2 2 


= 4 


e. Bất đẳng thức tương đương với 


.,A . B c 1 

sin — sin — sin - < — 
2 2 2 27 


Ta có : 


98 


TOANMATH.com 















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


C\ 2 . c 1 / C\ 2 . c 

;in — = — I cos——-sin- sin- < - 1 — sin- sin- 

2 4 V 2 27 2 4 V 27 2 

= - ^1 — sin —^ ^1 — sin—^ 2. sin - 


A B c 1/ A-B 

sin — sin — sin - = - 
2 2 2 4V 


Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 

/ c . c ^ . c 

C\ / C\ c /l-sin|+l-sin|+2sin|\ 8 

1 — sin- 1 — sin- 2 .sin-< -—--- 

27 V 27 2 l 3 27 


Do đó, 


. 7 A . B c 1 

sin — sin — sin - < — 
2 2 2 27 


, c 1 

Dâu " = " xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC cân tại c có góc c thỏa sin - = -. 


Chủ ỷ: Ở bài toán này, ta có kết quả tổng quát sau : 


A . B n 
sin —sin — 

2 2 N 


c 

sin - < 


n 


2 2(n + 1 )Vn + 1 


Bài 8: Trong tam giác ABC, chứng minh rằng : 
VTT 2 cos 2 A VTT 2 cos 2 B VĨT 2 cos 2 c 


a. 


b. 


c. 


sin B 


+ 


sin c 


+ 


sin A 


> 3 V 2 


. ,_A . ,_B . , 

1 + cos 77 1 + cos 77 1 + cos 77 


A 


+ 


B 


+ 


> 3 V 3 


111 / A B C\ y- 

-Ã - ũ ^- r — tan "7 + tan - + tan- > 3V3 

_ A B . c V 4 4 47 

sin^ sin 2 sin 2 


(ĐH Bách Khoa Hà Nội 1999) 
d. (1 — cos A)(l — cos B)(l — cos c) > cos Acos B cos c 

(ĐHQG Hà Nội 2000) 


99 

TOANMATH.com 
























Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Giải: 


a. Theo bất đẳng thức Bunyakovsky, ta có : 


1 + 2 cos 2 A = - + - + 2 cos 2 A > + — + V 2 cos A 

2 2 3 VV 2 V 2 

„ . 2 _ 8 A 

=»1 + 2 cos 2 A > - (1 + cosA ) 2 = -cos 4 — 

3 v J 3 2 

Tương tự, ta có : 

9 8 B 

1 + 2 cos 2 B > -cos 4 — 

3 2 

__- 8 .c 

1 + 2 cos 2 c > ^-cos 4 ^ 

3 2 

Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 


VT > 3 


N 


VĨT 2 cos 2 A VĨT 2 cos 2 B VĨT 2 cos 2 c 


sin B 


sin c 


sin A 


> 3 


N 


I6V2_ ? A_ 9 B_ 9 c 

— ’ cos z + cos z 77 cos z 77 

3V3 222 


_ . A_A . B_B . c_c \ 

8 sin-^cos^sin-^-cos 2 " sin 2 cos 2 > 


2 V 2 A B c 

—— cot — cot — cot - 

3V3 2 2 2 


Mặt khác : 


Do đó, 


A B c A B c / — 
cot— + cot— + cot- = cot —cot —cot- > 3v3 
2 2 2 2 2 2 


VT > 3 3 j2V2 = 3 V 2 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC đều. 
b. Ta chứng minh 


Thật vậy, xét hàm số 


Đặtg(x) = f'(x), 

Do đó, g(x) đồng biến. Suy ra 


X 

cosx >1 —— , Vx > 0 
2 

X 2 

f(x ) = cosx + —-1 

f(x) — — sinx + X 

g'(x) — — cos X + 1 > 0 

g(x) > g( 0) = 0 


100 


TOANMATH.com 




















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Ta có f(x) đồng biến. Suy ra 
Vậy bất đẳng thức trên đúng. 


/GO > /(0) = 0 


Áp dụng vào bài toán, ta được : 


Tương tự, ta có : 


A , A 2 1 + cos ọ 2 A 

cos — > 1 — —- => -—-— > -- 77 

2 8 2 A 8 


l + C0Sy 2 B 

--—- > - - - 

2 A 8 


Do đó, 


1 + cos^ 2 c 

--—->--- 

2 A 8 


1 1 1\ A+B + C 


VT > 2 ^ + Ặ) - 

VA B cJ 


8 


Ta có bất đẳng thức cơ bản : 

_ /11 1 \ 1119 

(A + B + C)y + ^+ Í >9=>t + ^ + Í^- 
\A B C/ A B c 7T 

Vậy 


18 7T /- 
VT > —- — Q > 3V3 

7T 8 


c. Ta có đẳng thức cơ bản sau : 


Do đó, 


—^-cot- = tan ? 
sin 2 


1 B B 

-n — cot — = tan — 

B 2 4 

sin 2 


1 c c 

- -p — cot - = tan - 

. c 2 4 

sin 2 


Suy ra 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC đều. 


A B c „ cr 

VT = cot- + cot— + cot — > 3v3 
2 2 2 


101 

TOANMATH.com 










Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


d. Ta có 2 trường hợp : 

- Neu tam giác ABC vuông hoặc tù thì bất đẳng thức hiển nhiên đúng. 

- Neu tam giác ABC nhọn : 

Điều cần chứng minh tương đương với : 



1 — tan 2 ^ 


> 


1 - 

1 + tan 2 ^ f 

1 — tan 2 ^ 1 — tan 2 B 1 — tan 2 ^ 

1 + tan 2 ^ 1 + tan 2 B 1 + tan 2 ^ 


Hay 


8 tan 2 — tan 2 — tan 2 — > (1 — tan 2 —ì (1 — tan 2 —ì ( 1 — tan 2 — 


A B c 7 T A B c 

Do 0 — => tan —, tan — tan - > 0 

2 2 2 2 2 2 2 


Áp dụng công thức 


tan A = 


~. A 

2 tan^ 

1 — tan 2 ^ 


Ta đưa bài toán trở thành : 


A B c 1 1 1 

tantan —tan- > ---— 

2 2 2 tan A tan B tan c 

A B c 

«=> tan A + tan B + tan c > cot — cot — cot - 


sin(A + B) 


2 sin c 


2 sin c 

>-—— = 2 cot 


Mặt khác : 

tan A + tan B =-;-— =- — —— -—-— ^ -— 

cosAcosB cos(A + B) + cos(A — B) 1 —cosC 

Tương tự, ta có : 

c 

tan B + tan c > 2 cot - 

2 


B 

tan A + tan c > 2 cot — 

2 


Suy ra 


102 


TOANMATH.com 


u |CN 
















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


./ A B c 

2 (tan A + tan B + tan c) > 2 í cot — + cot — + cot - 

V 2 2 2 

A B c A B c 

<^> tan A + tan B + tan c > cot — + cot — + cot - = cot — cot — cot - 

2 2 2 2 2 2 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC đều. 


Bài 9: Cho tam giác ABC nhọn, chứng minh rằng : 


sin A + sin B + sin c V2 

a. --— -—— -— > 1 - 1 ——— 

cos A + cos B + cos c 2 


(ĐH Kinh Tế Quốc Dân 1997) 


3 Ti 

b. tan n A + tan n B + tan n c > 3 +~Y ,n E N 

. A A B B _ . Q C _ „ c 767 

c. 3 sin 4 — + 9 tan 8 — + 8 sin 6 — + 4 tan 6 — + 24 sin 8 - + 2 tan 4 - > —— 

2 2 2 2 2 2 864 


^/^.sin A+sinB+sin c _|_ 'Ụ 2 tan A+tan B+tan c s, 2 1+ "2 


(Đề nghị Olympic 30-4, 2008) 


Giải: 

a. Ta có : 


VT = 


0 „;„A + B_A —B . r n _c_ A —B . n 

2 sin— 2— cos —2 - 2 COS 2 COS —2 - 1 -sinC 


n _A + B_A —B _ c _A —B _ 

2 cos— 2— cos —2 - 2 sin 2 -cos —2 - 1 -cosC 


Ta sẽ chứng minh 


n c A — B . r n c . r 

2 COS 2 COS —2 -1-sinC 2 c 0 S 2 - + sinC 

n c A — B c 

2sin2C0s —2 -1-cosC 2sin2-+cosC 


Thật vậy, điều trên tương đương với 


c A — B \ / c 
2 cos - cos — - 1- sin c J Ị^2 sin - + cos c 

/ c A — B \ / c 
> 12 sin - cos —-- 1 - cos c J Ị^2 cos - + sin c 

c A-b'_c" c ' . . c A-B 

2 cos - cos c cos ——- 1 - 2 sin c sin - > 2 cos - cos c + 2 sin c sin - cos ——— 

2 2 2 2 2 2 


103 

TOANMATH.com 


























Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


A — B \ / c C\ 

cos — -1J Ị^cos c cos - — sin c sin -J > 0 

A - B \ 3C 

cos——-1 cos— > 0 

2 / 2 


Giả sử c = max{A, B, c}. 


3C 

cos— < 0 
2 


r7T 7Tn 3C [71 371] 3C 

1-3 2-1 2 L2 4 2 

Do đó, bất đẳng thức trên hiển nhiên đúng. 
Ta xét hàm số : 


X 


2 cos 77 + sin X r7 r 77 ", 

m= r 


/'« = 


2 sin 7 ^- + cosar 

3x „ 
sin -^ 1 — 1 

(2 sin^ + cos*) 


r7T 7Ti 

< 0 ,vx e [§.§] 


Suy ra f(x) nghịch biến. Do đó, 


Từ đó, ta có : 


„ /7T\ V 2 

/(*)>/(!) = 1 +ụ 


sin A + sin B + sin c V 2 

- 1 —!- n —!-“ — 1 3 —“ 

cos A + cos B + cos c 2 


Dấu " = " xảy ra klri và chỉ khi tam giác ABC vuông cân tại c. 
b. Theo bất đẳng thức Cauchy và bất đẳng thức cơ bản, ta có : 

tan n A + tan n B + tan n c > 3 \j (tan A tan B tan c) n > 3 J ( 3 V 3 ) > 3 
Theo bất đẳng thức Bernoulli, ta có : 

3(l + â%3(l + =) 

Do đó, 


1 + ầ) 


3 72 

tan n A + tan n B + tan n c > 3 + 

2 


Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi 72 = 0 . 

Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 


c. 


„ . ã A /1\ 4 3. A 
3 sin 4 — + 3 - > - sin 2 — 

2 \ 2 ) 2 2 

„ . fi B /1\ 6 /1\ 6 ^ 3 B 

8 sin 6 — + 81-) +8Í-) > - sin 2 — 

2 \2J \2Ì 2 2 


104 


TOANMATH.com 













Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


. R c /1\ 8 _ /1\ 8 _ /1\ 8 ^ 3 c 

24si„^ + 24(i) +24(1) +24(1) > |sln»| 

„A , / 1 \ e , / 1 \ 8 / 1 \ e 4 ,A 

9tan 2 +9 (â) +9 (vf) +9 (â) 

4tan 6 Ẹ +4(3=') 6 + 4(4=) 6 >ítan 2 3 5 

2 V3/ l v"3/ 3 2 

,c, / 1 \' 4, c 

2 tan 4 77 + 2 ( —=) > - tan 2 77 

2 VV3/ 3 2 

Mặt khác, theo bất đẳng thức cơ bản, ta có : 


3 / ,A ti 

77 sin — + sin — + sin 

2 V 2 2 

4/ 2 A B 

- tan 2 77 + tan 2 77 + tan 2 

3 V 2 2 



Cộng 8 bất đẳng thức trên, ta có được điều phải chứng minh. 
Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC đều. 
d. Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 


2 . . . . 1 „ 
yrp _ 23(sin A+sinB+sinC) _|_ 23(tanA+tanB+tanC) ^ 2 1 23( s i n A+sinB+sinC)+ậ(tanA+tanB+tanC) 

Ta cần chứng minh : 


2 J 2 |(sin A+sin B+sin C)+l(tan A+tan B+tan 0 ^ 2 1+ ? 

2 1 

<^> - (sin A + sin B + sin c) + - (tan A + tan B + tan c) > 7T 

<^> ^-sin A + -tanA — Aj + ^-sinB + -tanB — Bj + ^-sinc + -tanc — cj > 0 
Xét hàm số 

2 1 / 7T\ 

f(x) — -sinx + -tan* — x,x E (0,—J 

2 11 1 / 1 \ _ 1 

f'(x) — -cosx + 77 ---- 1 = 77 cosx + cos X H--— — l>77-3 — 1 = 0 

J 3 3 cos 2 x 3 V cos 2 x) 3 

Ta thấy rằng dấu " = " trong bất đẳng thức 


1 

cos X + cos x -í --— > 3 

cos 2 X 

không thể xảy ra. 

Do đó, f(x) đồng biến. Nên f(x) > /(0) 

Suy ra 


2 1 

77 sin X + 77 tan X — X > 0 

3 3 


105 

TOANMATH.com 








Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Lần lượt thay X — (A, B, c}. Ta có điều phải chứng minh. 

Bài 10: Cho tam giác ABC và các số thực X, y, z > 0 

Hãy chứng minh rằng 

cosA cosB cosC X y z 
-1-1- — — 5: “— — + h “ 

X y z 2yz 2zx 2 xy 


Giải: 

Bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với 
2yz cos A + 2 xz cos B + 2ry cos c < X 2 + y 2 + z 2 
<^> 2yz cos A + 2 xz cos B + 2 xy cos c 

< x 2 (cos 2 B + sin 2 B) + y 2 (cos 2 A + sin 2 A) + z 2 
<^> 2yz cos A + 2 xz cos B — 2xy(cos A cos B — sin A sin B) 

< x 2 (cos 2 B + sin 2 B) + y 2 (cos 2 A + sin 2 A) + z 2 
<=> ( X 2 sin 2 B — 2ry sin A sin B + y 2 sin 2 A) 

+(x 2 cos 2 B + y 2 cos 2 A + z 2 + 2ry cos A cos B — 2 xz cos B — 2yz cos A) > 0 
<^> (x sin B — y sin A) 2 + (X cos B + y cos A — z) 2 > 0 
Điều này hiển nhiên đúng. Do đó, ta có được điều phải chứng minh. 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi 

{{ X sin B 

X cos B 4---;— — z , . „ Ị , 

sinA Ịxsin c = zsinA 

X sin B Ịx sin B = y sin A 

y = smA 
<=> x\y\z = a:b: c 

Bài 12: Cho tam giác ABC nhọn, hãy chứng minh rằng 

n [CL b c\ 

a. a + b + c< -(-- + - + ■-) 

3 VA B c/ 

a b c r- 

b.-1-1-^ 2v3 

m a m b m c 

/a b \ / b c \ / c a \ 

c. ——— H-— — c ) -—4-—— — a ) (-—4-—— — b)> 27abc 

VcosA cosB /VcosB cosC /vcosC cosA J 

cosBcosC cosCcosA cosAcosB 3 
d ' m /B - C\ + ___ /C - A\ + ___ 7Ã - B\ - 4 

C0S l 2 J C0S l 2 J C0S l 2 ) 

(Đề nghị Olympic 30-4, 2006) 


106 


TOANMATH.com 




























Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Giải: 

a. Giả sửa<h<c=ỉ>A<B<C< 90°. 


Ta xét hàm số 


sinx / 7 T\ 


/'(*) = 


X — tan X 


Lại xét hàm số 


X cosx 


g(x ) = tanar — x,x E (ũ;—) 


g r (x ) = tan 2 X > 0 

Do đó, g(x) đồng biến. Suy ra 

g(x) > g( 0) <=> tanx > X <^> f(x) < 0 
Ta có f(x) nghịch biến. Suy ra 

a b c 


— > — 
ABC 


Theo bất đẳng thức Chebyshev cho 2 dãy 

(Á < B < c 

\a b c 

u B c 

a , b , c a . h „ . c „ 

A + B + C Ã + B + c Ã' A B ' B c ' ^ ữ + h + c 

3 ' 3 “ 3 = 3 

Vậy ta có được điều phải chứng minh. 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC đều. 
b. Ta có : 

1 

mị = Ị (2 b 2 + 2c 2 - CL 2 ) = R 2 (2 sin 2 B + 2 sin 2 c - sin 2 A) 

— R 2 [ 1 — (cos 2B + cos 2C) + cos 2 A] 

— R 2 [ 1 + 2 cos Acos(B — c) + cos 2 A] 


Suy ra 


mị < R 2 ( 1 + 2 cos A + cos 2 A) — R 2 ( 1 + cos A) 2 = 4 R 2 cos' 


mị < 2 R cos 2 7 ^ 


Theo định lý hàm số sin, ta có : 


a 


> 


a 


2/? cos 2 7^- cos 2 ^ 


sin A _ A 
■ = 2 tan — 
A 2 


Tương tự, ta được : 


107 

TOANMATH.com 


NJ| > 












Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 




r b _ B 
—— > 2 tan — 
m b 2 

c c 

—— > 2 tan 77 
Km r 2 


Cộng 3 bất đẳng thức trên, ta có : 


/ A B c 

VT > 2 tan — + tan — + tan - 

V 2 2 2. 

Mặt khác, theo bất đẳng thức cơ bản, ta có : 

A B c r- 

tan — + tan — + tan - > V3 
2 2 2 

Do đó, ta có điều phải chứng minh. 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC đều. 

c. Theo định lý hàm số sin, điều cần chứng minh tương đương với 

'2R sin B 2R sinC 


2/?sinA 2/?sinB 

H -—- 2 R sin c 


cos A 


sin c 


cos B 


+ 


cos c 


2 R sin A 


2 R sin c 


cos B 
2 R sin A 

H -:— — 2R sin B ) > 27.2 R sin A. 2R sin B . 2 R sin c 


cos c 


cos A 


sin c 


sin A 


sinA 


sin B 


cosAcosB /VcosBcosC /VcosCcosA 

> 27 sinAsin B sinC 

1 —cosAcosB 1 —cosBcosC 1 — cosCcosA 

> 27 


sin B 


cosAcosB cosBcosC 
Ta cần chứng minh 


cos c cos A 


1 — cos A cos B 2 (tan 2 2 + tan 2 2) 
cos Acos B = p _ tan 2 ^ p _ tan 2 


Thật vậy, 


2 (tan 2 ^ + tan 2 7^) 2 (tan 2 ^ + tan 2 cos 2 ^ cos 2 ^ 

. -,B\ cosAcosB 


(l-tan 2 f)(l-tan 2 f) 


2 (sin ^cos 2 + s i n 2 cos 27 
cos Acos B 

(1 — cos A)(l + cos B) + (1 — cos B)(l + cos A) 


Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 


2 cos Acos B 


1 — cos Acos B 
cos Acos B 


108 


TOANMATH.com 
























Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


2 tan 2 77 2 tan 2 77 


1-cosAcosB_ 2 (tan 2 1 + tan 2 1) ....... 2 2 

cos A cos B = p _ t an 2 ậ) (i _ tan 2 1) a 1 - tan 2 1'' 1 - tan 2 1 


= tan A tan B 


Tương tự, ta có : 


1 — cos B cos c 

cos B cos c 
1 — cos c cos A 

cos c cos A 


> tan B tan c 


> tan c tan A 


Như vậy 


1 —cosAcosB 1 —cosBcosC 1 —cosCcosA 


> tan 2 A tan 2 B tan 2 c 


cosAcosB cosBcosC cosCcosA 
Mà theo bất đẳng thức cơ bản, ta có : 

tan A tan B tan c > 3 V 3 => tan 2 A tan 2 B tan 2 c > 27 

Vậy ta có điều phải chứng minh. 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC đều. 

d. Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 

cosBcosC cosBcosC A --—-- A 

2-——— = 4-—- r. sin — < 2Vcos B cos c sin — < cos B cos c + sin 2 


_ (B - C\ 

cos (^ 2 ^) 
Tương tự, ta có : 


cos B + cos c 


cos c cos A B 

2- — -— < cos c cos A + sin 2 — 


_ (c - A\ 

cos (^ 2 ^) 
cos Acos B 


< cos A cos B + sin 2 - 


/A — B\ 

cos (^2^) 

Cộng 3 bất đẳng thức trên, ta được : 

_ _ ,A . . B . . 9 C . 

2VT < sin — + sin — + sin - + cos A cos B + cos B cos c + cos c cos A 
2 2 2 

1 _ . _ 1 ^ 

< - [3 — (cos A + cos B + cos c)] + - (cos A + cos B + cos c) 2 

Áp dụng bất đẳng thức cơ bản, ta có : 

3 

(cos A + cos B + cos c) 2 < J (cos A + cos B + cos c) 

Do đó, 

1 . _ _ 1 _ . _ _ 3 

2VT < - (cos A + cos B + cos c) + - [3 — (cos A + cos B + cos c)] = - 

Vậy ta có điều phải chứng minh. 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC đều. 


109 

TOANMATH.com 


NJ| > 




















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Bài 13: Chứng minh rằng nếu các góc của tam giác nhọn ABC thỏa điều kiện 2A + 
3B = 7T thì các cạnh của nó thỏa mãn 


a + b <—c 
4 


(Đề nghị Olympic 30-4, 2008) 


Giải: Ta có : 


Suy ra 


7T 3B 7T B 

2A + 3B — 7T => A — — ——— => c = — + — 

2 2 2 2 


/7r jd\ ốtì tì / 

sin A = sin — —— = cos — = cos — 4 
\2 2 ) 2 2 V 

(n B\ 

sin c = sin — + — = 

V2 2) 


cos — — 3 


B 

cos — 
2 


Theo định lý hàm số sin, ta có : 
a b c 

sinA sinB sinC 


a b c 

B (. 2 B n.B B B 

cos 2" (4 cos^ 2" — 3J 2sin-2C0s-2 cos-^- 

a b 

T TẼ “ = 7 . B = c 


4 cos 2 2 — 3 2 sin 2 

Theo tính chất tỷ lệ thức, ta có : 


a + b 


c = 


A „ . B 

4 cos 2 2 ~ 3 + 2 sin 2 


Suy ra 


Mặt khác 


B 


B 


a + h = c —4 sin 2 — + 2 sin — + 1 


B7ĩA B 7T bi 

2A+3B = 7T=> — = — — — =»0< — < — =>0<sin— < - 
2 6 3 2 6 2 2 


B , 

Đặt t — sin — , ta xét hàm sô 
2 


/CO = -4t 2 + 2t + l,ủ 6 (o ; ì) 

/'CO = -8t + 2 


110 


TOANMATH.com 















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


/'(£) = 0<=>t = - 



Dựa vào bảng biến thiên, ta rút ra kết quả 

( . „ . B \ 5 

a + b — c [ — 4 sin z — + 2 sin — + 11 < - c 
V 2 2/4 

Tuy nhiên, dấu " = " không xảy ra vì c > 90°. Do đó, ta có điều phải chứng minh. 


Bài 14: Cho tam giác ABC không vuông. Chứng minh rằng tam giác ABC tù khi và chỉ 
khi 

111 111 

-7 3-~ 3-— <- T H- ỊT H- 

cosA cos B cos c , A B c 

sin^ sin 2 sin^ 

(Đề nghị Olympic 30-4, 2009) 


Giải: 

Chiều thuận: Giả sử tam giác ABC có góc A tù và A > B > c. Khi đó 


n 

0 < c <T 

4 


0 < tan c < 1 
c 

Ị0 < sin - < sin c 
2 


0 < sin - < sin c < cos c 
2 



1 

cos c 


A- B 

Vì cos A < 0, cos B > 0 và cos ——— > 


0 (o 


+ 


cosA cosB 


A — B n\ 

< ——— < — nên 
2 2 ) 

n .c _A-B 

2sin^-cos— 7ỹ — 1 

< 0 < —-r + 


cos Acos B 


_A 
sin 2 



Do đó, chiều thuận đúng. 

Chiều nghịch: Giả sử tam giác ABC nhọn. Ta suy ra cos A, cos B , cos c > 0. 
Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 


111 

TOANMATH.com 

























Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


11 2 4 _ 2 2 

cosA cosB “ VcosAcosB cos A + cos B = sin c cos Ạ^B - sin c 


Tương tự, ta có ; 


112 
+-> 


CơsB cosc s j n A 

1 . 12 

+ ^—> 


cosC cosA ■ B 
sin 2 


Do đó, 


111 111 
+-- +-->-r +-T7 + 


cos A cos B cos c , A B c 

sin 7^ sin 2 sin^ 


Điều này vô lí. Vậy chiều nghịch đúng. 

Vậy ta có điều phải chứng minh. 

Bài 15: Cho tam giác ABC chứng minh rằng 


c 1 V3 

- = — => h a < —a 


b V3 


(Đề nghị Olympic 30-4, 2010) 


Giải: 

Không mất tính tống quát nên ta sẽ giả sử c — 1; b — V3 
Ta có: h a — c sin B = sin B. 

Bài toán sẽ đưa về chứng minh: 

; _V3 

sin B < a 
2 


Áp dụng hàm số sin thì 


a b hsinA V3sinA 

• Ã" - '• tT -^ n 

sinA sinB sinB sinB 


Áp dụng hàm số cos thì 


a 


2 — b 2 + c 2 — 2bc cos A = 4 — 2 V 3 cos A 


112 


TOANMATH.com 






























Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Ta có : 


sin A + V3 cos A = 2 sin (a + —) < 2 => sin A < 2 — V3 cos A 


V3sinA V3 

=> 2 sin A < a 2 => 2 sin A < a —;——— =» sin B < —- a 

sin B 2 

Vậy ta có điều phải chứng minh. 


Bài 16: Cho tam giác ABC có chu vi bằng 1. Chứng minh rằng : 


a 2 + b 2 + c 2 + 4 abc < — 


(Đề nghị Olympic 30-4, 2007) 


Giải: Ta có 


s = Vp(p - à) (p - b)(p - c) = 


ỉê-)G~‘)ẽ-‘ 


=> 16 s 2 = (1 — 2a)(l — 2h)(l — 2c) = 1 — 2(a + b + c) + 4 (ab + bc + ca) — 8abc 
— —1 + 4 (ab + bc + ca) — 8 abc 

Mặt khác 

2{ab + bc + ca) — (a + b + c) 2 — (a 2 + b 2 + c 2 ) 

=> 4 (ab + bc + ca) — 2 — 2 (a 2 + b 2 + c 2 ) 

Suy ra 

165 2 — —1 — 2(a 2 + b 2 + c 2 ) — 8 abc > 0 

Vậy 


a 2 + b 2 + c 2 + 4 abc < - 


113 

TOANMATH.com 










Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Bài 17: Cho tam giác ABC có chu vi bằng 3. Chứng minh rằng 

13 

3 (sin 2 A + sin 2 B + sin 2 c) + 8 R sin A sin B sin c > — —7 

4 R 2 

(ĐH Sư Phạm Vinh 2001) 

Giải: Theo định lý hàm số sin, ta có điều cần chứng minh tương đương với 

3a 2 + 3 b 2 + 3c 2 + 4 abc > 13 


Giả sử a < b < c. Ta có : a + b + c — 3 nên 

ị a + b > c (3 — c > c 

(3c > a + b + c — 3^1 c > 1 


<=» 1 < c < - 
2 


Mặt khác 

3a 2 + 3 b 2 + 3 c 2 + 4 abc — 3[(a + b) 2 — 2 ab] + 3 c 2 + 4 abc 

— 3(3 — c ) 2 + 3c 2 + 4 abc — ốab = 3(3 — c ) 2 + 3c 2 — 2ab(3 — 2c) 


Vì 


ab < 


a + b\ 2 /3 — c> 2 


- 2 ab > —2 


3 

c < 2 


3 — c 


3 — 2c > 0 


Nên 


/3 — c \ 2 

3a 2 + 3h 2 + 3c 2 + 4ahc > 3(3 — c ) 2 + 3c 2 — 2 J (3 — 2c) 


Hay 

Xét hàm số 


3 27 

3a 2 + 3 b 2 + 3c 2 + 4ahc > c 3 — ^-c 2 + - 77 - 

2 2 


3 27 

/(c) = c 3 -^c 2 + Y ,c G 



/'(c) = 3c 2 — 3c 
/'(c) = 0 c = 1 



114 


TOANMATH.com 















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Từ bảng biến thiên, ta có được 

3a 2 + 3 b 2 + 3c 2 + 4 abc > 13 
Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC đều. 


Bài 18: Cho tam giác ABC trong đó a < b < c. Chứng minh rằng 

(a + b + c) 2 < 9 bc 

Hơn nữa, nếu a < b < c. Chứng minh rằng 

a 3 (b 2 — c 2 ) + b 3 (c 2 — a 2 ) + c 3 (a 2 — b 2 ) < 0 


Giải: 

Do a < b < c nên a + b + c<2b + c. Suy ra 

(a + b + c) 2 < (2 b + c) 2 

Mặt khác do b < c nên 


2b — c < 2b — b — b 
2b — c < 2c — c — c 


(2 b — c) 2 < bc 


Vậy 


(a + b + c) 2 < 9 bc 


Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC đều. 

a 3 (b 2 — c 2 ) + b 3 (_c 2 — a 2 ) + c 3 (a 2 — b 2 ) 

= a 3 (b 2 — c 2 ) + b 2 c 2 (b — c) — a 2 (b 3 — c 3 ) 

— (b — c)[a 3 (b + c) + b 2 c 2 — a 2 (b 2 + c 2 + bc )] 

— (b — c)(a 3 b + a 3 c + b 2 c 2 — a 2 b 2 — a 2 c 2 — a 2 bc ) 

— (b — c)[a 2 b(a — b) + a 2 c(a — b) + c 2 (b 2 — a 2 )] 
= (b — c)(a — b)[a 2 b + a 2 c — c 2 (a + b )] 

— (b — c)(a — b)[ac(a — c) + b(a 2 — c 2 )] 

— (b — c)(a — h)(a — c)[ac + b(a + c)] 

Vì a < b < c nên ( b — c)(a — b)(a — c) < 0 

Vậy ta có điều phải chứng minh. 

Bài 19: Cho tam giác ABC có chu vi bằng 2. Chứng minh rằng 

52 

— < a 2 + b 2 + c 2 + 2abc < 2 


115 

TOANMATH.com 








Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Giải: 

Giả sử a < b < c. Ta suy ra được 

2 c<a + h + c = 2 =>c<l 


Do đó : 

a 2 + b 2 + c 2 + 2 abc = (a + b + c ) 2 — 2(ab + bc + ca) + 2 abc 
— 2 + 2(a + b + c — ab — bc — ca + abc) 

= 2 + 2(1- c)(a - 1)(1 - tí) < 2 
Mặt khác, theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 

(1 - a) + (1 - b) + (1 - c) 


> 7 ( 1 -< 0 ( 1 - 0 ( 1-0 


Suy ra 


Hay 


(1 - a)(l - b)( 1 - c) < Ỷị 


1 — a — b — c + ab + bc + ca — abc < — 

m a + b + c = 2~ ab + b c + c a = 2-ụ a i +b i + c>) 

Nên 

1 _ _ _ 1 
1 — 2 + 2 — ^ (a 2 + b 2 + c 2 ) — abc < 

2 27 


Do đó 


a 2 + b 2 + c 2 + 2abc > ^ 

27 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC đều. 

Bài 20: Cho tam giác ABC không vuông thỏa 5 sin 2 A + cos 2 B + cos 2 c = 2. Chứng 
minh rằng 

3 

sin A < - 


Giải: Ta có : 

5 sin 2 A + cos 2 B + cos 2 c = 2 

_ 1 + C0S2B 1 + C0S2C 

<^> 5(1 — cos 2 A) H- -7 - 1 - -7 -= 2 

2 2 

1 

—5 cos 2 A + 6 + ^ (cos 2B + cos 2C) = 2 
<=» —5 cos 2 A + 4 + cos(B + c) cos(B — c) = 0 


116 


TOANMATH.com 











Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


<^> —5 cos 2 A + 4 = cos A cos(B — c) 

Ta xét 2 trường hợp : 

- Nếu góc A nhọn thì cos A > 0. Do cos(B — c) < 1, ta suy ra 
—5 cos 2 A + 4 = cos A cos(B — c) < cos A 
Suy ra 5 cos 2 A + cos A — 4 > 0. Do đó 

4 

cos A > — 

Vì góc A nhọn nên ta cũng có sin A > 0, suy ra 


sin A = y/l — cos 2 A < 


M 


16 3 

1 - 25 = 5 


- Tương tự, nếu góc A tù thì —5 cos 2 A + 4 = cos Acos(B — c) > cos A 

- * . „ .4 

=> 5 cos 2 A + cos A — 4 < 0 cos A < — 

Do cos A < 0 và sin A > 0 nên 

.-16 -9 . 3 

cos 2 A > — => sin 2 A < - => sin A < - 

25 5 5 

.3 

Vậy ta luôn có sin A < -. 

Bài 21: Cho tam giác ABC có các cạnh và nửa chu vi thỏa mãn 4p(p — à) < bc. 
Chứng minh rằng 

ABC 2 V 3 - 3 

sin — sin — sin - <-—- 

2 2 2 8 


Giải: Ta có : 


4p(p — à) < bc 


, /a + b + c \ 

2(a + b + c) ^-—-aj < bc 

(b + c + a)(b + c — a) < bc 
<=> (h + c) 2 — a 2 < bc 
<^> b 2 + c 2 — a 2 + 2 bc < bc 
<^ 2 bc cos A < — bc 

1 _ ^ 

cosA < -7- <=> 120° < A < 180° 
2 


117 

TOANMATH.com 











Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Mặt khác 

ABC 1 A / B — c B + C\ 1 A / . A\ 

sin — sin — sin - = - sin — cos ——-cos ——— < - sin — 1 — sin — 

2 2 2 2 2 V 2 2 / 2 2 V 2/ 

Vì 



Do đó, 

A B c 2V3 - 3 

sin — sin — sin - <-—- 

2 2 2 8 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi ~ 120 

(B = c = 30° 


Bài 22: Cho tam giác ABC vuông tại c. Chứng minh rằng 

cos 6 A cos 6 B 1 

-Ã-I--- ^ — 

A B 7T 


Giải: 

- Nếu 45° < A < 90° thì sin A > cos A => sin 6 A > cos 6 A 

- Nếu 0 < A < 45° thì sin 6 A < cos 6 A 
Vậy ta luôn có 

(a — —) (sin 6 A — cos 6 A) > 0 

<=> A sin 6 A — A cos 6 A — — sin 6 A + — cos 6 A > 0 

4 4 

<^> A sin 6 A + — Aj cos 6 A > — (sin 6 A + cos 6 A) 

, , . , _ 7T / 3 \ 7T 

<^> A sin 6 A + B cos 6 A > — (1 — - sin 2 2A) > — 

4 V 4 /16 

cos 6 A cos 6 B n 

<=> —H-7-— > - — 

A B 16AB 


Mặt khác 



n 2 

16 


118 


TOANMATH.com 


















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Nên 


cos 6 A cos 6 B 1 

-Ã-I--- ^ — 

A B 7T 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC vuông cân tại c. 


Bài 23: Cho tam giác ABC nhọn. Chứng minh rằng 

gVỊ 

(sinA) sinA (sinB) sinB (sin C) sinC > d) 2 

(Đề nghị Olympic 30-4, 2006) 

Giải: Ta xét hàm số 

f(jx) — xỉnx ,x> 0 
1 

=> f'(x) - \nx + 1 => f"{x) = - > 0 

X 

Theo bất đẳng thức Jensen, ta có : 

/(sin A) + /(sin B) + /(sin c) f ^sin A + sin B + sin c^ 

3 “ ^ { 3 ) 


Do đó, 


sin A . In sin A + sin B . In sin B + sin c . In sin c 


> 


sin A + sin B + sin C\ . /sin A + sin B + sin c 

■'"(- 3 - 


Mà theo bất đẳng thức cơ bản, ta có : 


3V3 


sin A + sin B + sin c > 

z 

Mặt khác do tam giác ABC nhọn, suy ra 

sin A + sin B + sin c > sin 2 A + sin 2 B + sin 2 c = 2 + 2 cos A cos B cos c > 2 
Và hàm số g(x ) = ln X, X > 0 đồng biến nên ta có 


(sin A + sin B + sin c) ln ^ 


/sin A + sin B + sin C\ 3V3. 2 


> 


-In - 

2 3 


Do đó, 


(sinA) sinA (sinB) sinB (sin C) sinC > (0 


3^3 
2 \ 2 


119 

TOANMATH.com 
















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Bài 24: Cho tam giác ABC nhọn. Chứng minh rằng 

/ A\ 2V " / B\ 2V * / C \ 2V2 ol _^ 

( tan i) + ( tan l) + ( tan z) s3 


Giải: Ta xét hàm số 

/00 = (tan x) 2 ^,x e (o.|) 

/'00 — 2yÍ2(l + tan 2 x)(tanx) 2 ^ 2-1 
/"00 — 4V2 tan X (1 + tan 2 x)(tan x) 2 ^ 2-1 

+ 2V2(2V2 - l)(l +tan 2 x) 2 (tanx) 2V2 ~ 2 > 0 
Do đó, theo bất đẳng thức Jensen, ta có : 


/A\ /B\ /C\ /A + B + C\ 

^ 2 ) + ^ + ^© a V (-6 


Hay 


/ Ax 2 ^ / B\ 2V2 / C\ 2V \ / A + B + C\ 2V2 

( tan 2/ + ( tan 2 ") + V n 2/ - ( tan 6 ) 

II_9___ 11 • „12 1.1.: i._ • ' „ A nr 


= 3!-^ 


Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC đều. 


Bài 25: Cho tam giác ABC nhọn, chứng minh rằng 

sin A + sin B + sin c + tan A + tan B + tan c > 2n 


Giải: Ta xét hàm số 


/00 — tan X + sin X — 2x, X £ (0, —) 


1 _ cos 3 X — 2 cos 2 X + 1 (cosx — l)(cos 2 X — cosx — 1) 

/'00 — -——I- cos X — 2 — -—--- 


cos 2 X 


cos 2 X 


(1 — cos ar)(cos X + sin 2 x) 


cos 2 X 

Vậy hàm số /00 đồng biến. Suy ra 

=> tan X + sin X > 2x 

Áp dụng bất đẳng thức trên, ta có : 


> 0 


/00 > /( 0 ) = 0 


ísin A + tan A > 2A 
Ị sin B + tan B > 2B 
,sin c + tan c > 2C 


cos 2 X 


120 


TOANMATH.com 















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Do đó, 

sin A + sin B + sin c + tan A + tan B + tan c > 2 (A + B + c) = 27T 
Bài 26; Cho tam giác ABC nhọn. Chứng minh rằng 

V3 tan A tan B tan c + 2 ( -— -\ -— H -— ) <21 

VcosA cosB cosC / 

Giải: Theo đẳng thức cơ bản, ta có : 

tan A tan B tan c = tan A + tan B + tan c 
Bất đẳng thức trên tương đương với 

V3 (tan A + tan B + tan c) + 2 ( -— -ị -— -ị -—ì <21 

VcosA cosB cosC / 

Ta xét hàm số 


f(x) — V3 tanx + 

V3 

/'(*) = 


,x e (o,-^) 


cosx V 2' 
2sinx V3 —2sinx 


cos 2 X 


cos 2 X 


cos 2 X 


y/3 n 

f(x) — 0 <^> sin X = —- X = — 
J 2 3 



V3 tan A -\ -— < 7 

cos A 

r-. „ . 2 

' v3 tan B H-—— < 7 

cos B 

1— „ . 2 

v3 tan c H-—— < 7 

^ cos c 

Cộng 3 bất đẳng thức trên, ta có điều phải chứng minh. 
Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC đều. 


121 

TOANMATH.com 

























Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Bài 27: Cho tam giác ABC không tù và mỗi góc không nhỏ hơn 45°. Chứng minh rằng 
cot A + cot B + cot c + 3 cot A cot B cot c < 4(2 — V2) 


Giải: Giả sử A < B < c. Ta suy ra 


n n 

-7 < A < 7 - 

4 3 


Ta có : 


Vì 


cot A + cot B + cot c + 3 cot A cot B cot c 

= cot A + cot B + cot c + 3 cot A [1 — cot A (cot B + cot c)] 
= 4 cot A + (1 — 3 cot 2 A)(cot B + cot c) 


A<?^l-3 cot 2 A < 1 - 3 (4fÌ < 0 
3 VV3/ 

B + c „ A 

cotB + cotc > 2 cot——— = 2 tan — > 0 

2 2 


Suy ra 


4 cot A + (1 — 3 cot 2 A)(cot B + cot c) < 4 cot A + (1 — 3 cot 2 A)2 tan^ 


= 4,- 


1 — tan 2 77 

-Ex 

2 tan 77 


+ 


1-3 


1 — tan 2 4r 

7 Ạ 
2 tan-^ 


2 . tan — 
2 


A 4 — 3^1— tan 2 ^ 


2 tan ^ 1 


Ta xét hàm số 


4-3(1 -X 2 ) 2 
fục) = --- —,x e 


2x 


V2 — %—j= 

V 3 - 


(3x 2 -1 y 
2x 2 


/'(*) = 

Suy ra hàm số f(x) nghịch biến. Do đó, 

f(x) < /(V 2 - 1 ) = 4(2 - V 2 ) 

Vậy ta có điều phải chứng minh. 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC cân ở A và có góc A = 45°. 
Bài 28: Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng 

3^3 

(2 R + à)(2R + b)(2R + c) < 8 R 3 e 2 


122 


TOANMATH.com 


















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Giải: Ta có điều phải chứng minh tương đương với 



Theo định lý hàm số sin, ta được 


gVỊ 
< e 2 


Ta xét hàm số : 


3V3 

(1 + sin A)(l + sin B)(l + sin c) < e 2 


f(x) — ln(l + x) — x,x £ (0,1) 

f'(x) = T~— - 1 < 0 

1 + X 

Suy ra hàm số f(x ) nghịch biến. Do đó, 

/ 0 ) < /( 0 ) = 0 

Vậy ln(l + x) < X. 

Áp dụng bất đẳng thức trên, ta có : 

ln(l + sin A) + ln(l + sin B) + ln(l + sin c) < sin A + sin B + sin c 

Hay 

(1 + sinA)(l + sinB)(l + sinC) < e ( sinA+sinB+sinC ) 

Mặt khác, theo bất đẳng thức cơ bản, ta có : 

3V3 

sin A + sin B + sin c < — 

Vậy ta có điều phải chứng minh. 

Bài 29: Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng 

(sinA) sinB + (sinB) sinC + (sinC) sinA > 1,19 


Giải: Ta xét hàm số 

f(x ) = X x ,x E (0; 1) 
f'(x) — X x (l + lnx) 
1 

f(x) — 0 <=> X — — 



123 

TOANMATH.com 












Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Từ bảng biến thiên, ta có : 


/w 2 ịfĩ 

Theo bất đẳng thức Bernoulli, với, V G (0,1) , ta có : 


u v — 


u u u u 

[1 — (1 — ù)] 1 ~ v 1 — (1 — v)(l —ù) u + v — uv u + v 


Do đó, 


(sinB) sinC + (sinC) sỉnA > — 


sin A 


sin B 


+ 


sin c 


sinB + sinC sinA + sinC 


Giả sử : sin A > sin B > sin c 
Suy ra 


(sinA) smB > (sinA) smA > — 

Ve 


sin B 


sin c 

+ ■ ■ ■ r > 


sin c 


^.2 (sin B + sin c) sinA + sinC 2(sinB + sinC) 


Khi đó 


. . „ _ . _ „ 1 sinB + sinC 1 1 

(sin A) s nB + (sin B) sinC + (sin c) s nA > YJ= + ^ 7 - 7 — —77 = 77 : + 7 > 1,19 


Vậy ta có điều phải chứng minh. 


Vẽ 2 (sinB + sinC) Vẽ 2 


Bài 30: Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng 


271 

3 

'VsinA+ 'VsinB+ VsinC < 3 

A 

\ 



Giải: Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 


V3 V3 " 

sinA + -—+ n 

.2 2 A 

"--—7—7-' \ 

(n-l) số 


n-1 


"a/3\ 

— 1 sinA 


Do đó, 


n 


71-1 


Theo bất đẳng thức cơ bản, ta có : 


G/3Y . V3 

~Y 1 VT < sin A + sin B + sin c + 3 (n — 1) -2- 


sin A + sin B + sin c < 


3V3 


124 


TOANMATH.com 


























Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Suy ra 


Hay 



VT < 


3nV3 

2 


Vậy 



VT < 


3V3 

~T~ 


VT < 3 



Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC đều. 

Chủ ỷ: Chứng minh tương tự bài toán trên, ta có các bất đẳng thức sau : 



Bài 31: Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng 

1 1 1 / 2 \ n 
sin n A + sin n B + sin n c — \V3/ 


Giải: Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 

-L- + (i)\ ... + (ị)\n[Ịjữ^ = n(ịr^ 

sin n A VV3/ VV3/ ^sin^AVV3 ) VV3/ sinA 

(n-l) số 

125 

TOANMATH.com 







































Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Do đó, 

/ 2 \ n /2 \ n_1 /111 

VT + 3 (n — 1 ) (-7=) >71 —T + —TT+ — 

VV3/ VV3/ VsinA sinB sin' 

Theo bất đẳng thức cơ bản, ta có : 


+ —T7+-—2V3 


sinA sinB sinC 


Suy ra 


Vậy 


VT > 3 (V)" 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC đều. 

Chủ ỷ: Chứng minh tương tự bài toán trên, ta có các bất đẳng thức sau 



Bài 32 : Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng với n E M, ta có : 


n + 


_ A 
s n 2 / 


n + 


B 

sin 2/ 


n + 


c 

sin 2 / 


> (n + 2 y 


Giải: Ta có : 



+ 


+ 


A B B c c A 
sin 2 sin 2 sin 2 sin ^ sin ^ sin 2 1 


. A . B . c 


sin 2 sm 2 sin 2 


126 


TOANMATH.com 


























Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Theo bất đẳng thức cơ bản, ta có : 

A B c 1 
sin —sin —sin - < - 
2 2 2 8 

Do đó, theo bất đẳng thức Cauchy 


+ 


+ 


. A . B . c 


> 3 


sin -2 sm 2 sin 2 ^ 


_ A B c 

sin Ỹ sin 2 sin 2 


> 6 


+ 


_ A . B . B c 

sin ^ sin 2 sin 2 sin 2 


+ 



> 12 


Suy ra 


VT > n 3 + 6n 2 + 12n + 8 = (n + 2) 3 
Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC đều. 

Chủ ỷ: Chứng minh tương tự bài toán trên, ta có bất đẳng thức sau : 




ABC 1 A / B — c A\ 1 A / A\ 

■ ■ ■ n / m \ ^ . nrt i M ■ 1 


sin n — sin — sin - = - sin n — cos ——-sin — < - sin n — 1 — sin — 

2 22 2 2 V 2 2/ 2 2V 2/ 

Mặt khác, theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 



n n 


2 (n + l) n+1 

127 

TOANMATH.com 



































Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Do đó, 


A n 
sin — 

2 n 


B c 

sin —sin - < 


n 


2 2 (n + l)ự 2 (n + 1 ) 


Dấu" = 


" xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC cân ở A và có góc A thỏa mãn 

A n 
sin — = ——- 
2 n + 1 



II1 1J 5 LCl . 

. 2 A 

A 1 A 1 1 17 sin z -ỷ 

sin 2 - + ——õ = sin 2 ^ +-—— + ... +-—- > 17 R 

sin 2 ^ 16 sin 2 2 16 sin 2 2 ^| 16 16 sin 32 ^ 

16 số 

Suy ra 

/ [ "77Ã _ . 2 B _ . 2 C 

_/ I7n sin z 7 T 1771 sin 1771 sin 

VT> VTĨỊ 2 R + 2 r + - ■ 

\ Jl6 16 sin 32 | 116“ sin 32 2 116“ sin 32 ậ 

Theo bất đẳng thức Cauchy, ta được : 

I . ,Ạ _ . 2 B _ . 2 C 

1771 sin z 2 1771 sin 2 1771 sin 2 

Jl 6 16 sin 32 ^ ^16 16 sin 32 ^ Jl 6 16 sin 32 ^ 


> 3 


5ln 


. 2 A 
sin 2 


. 2 B 
sin 2 


. 2 C 
sin 2 


Jl 6 16 sin 32 ^ 16 16 sin 32 ^ 16 16 sin 32 7 ^ 


, 5171 


A 


1 

16 48 sin 32 T^sin 32 B sin 32 2 


128 


TOANMATH.com 




















































Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Do đó, 


VT > 3 VĨ7. 


N 

Mặt khác, theo bất đẳng thức cơ bản, ta có : 


16 48 sin 30 ^ sin 30 B sin 30 ^ 


A B c 1 
sin —sin —sin - < - 
2 2 2 8 


Vậy 


A 1 

2 + ~±I + 

sin z 77 


\ 


B 1 

2 + TTệ + 

sin z 77 


c 1 

sin i+— 


> 3 


sin z 77 A 


17 

T 


Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC đều. 


Bài 35: Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng 


sin 77 


+ 


. „B 
sin 2 


sin ^ 


+ 


> 


. B c . c . A . Ạ B “ 2 n 

sin 2 + sin 2 sin 2 + sin Ỷ sin Ỷ + sin 2 


Giải: Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 


. „A . B . c 
sin ^ siny + sin^- 1 

B . . c + 2 n 2 n ~~ ~ 


1 __ n 2 1 sin" ệ _ n 

E 2 2j 2 n 2n (ĩ-2) = 2 


sin 2 + sin ị 




n A 
= — sin — 
2 


Do đó, ta được 

1 / A B C\ 3 /71 \ 71 / A B 

VT + —. 2 sin — + sin — + sin - + — (— — 2 ) > —— sin 2 — + sin 2 — + 

2 n V 2 2 2/ 2 n V2 / 2 n_1 V 2 2 

Áp dụng bất đẳng thức cơ bản 


A B c 3 

sin — + sin — + sin - < - 
2 2 2 2 

. ? A B ' “c^ 3 

sin — + sin — + sin - > - 
2 2 2 4 


Ta suy ra 


Hay 


VT 


3 fĩi ^ 3 71 3 

+ 2 ^\ 2 ~ ~ 2 n+1 ~~ 2 " 


1 

' 2 n-2 



129 

TOANMATH.com 






























Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Dấu 


sin sin 

-TT--—— H- --—- A 

_ B , c c , A 

sin 2 + sin 2 sin 2 + sin Ỹ 

xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC đều. 


. „c 

sin 77 3 

A 2 B - 2 " 

sin ^ 1 + sin 2 


Chú ỷ: Từ bài toán trên, ta có kết quả sau : 



Bài 36: Cho tam giác ABC nhọn. Chứng minh rằng với n > m + 1, m > 0 thì 

tan n A tan n B tan n c _ n+2 

_ ' -I____ -I____ > 

A T R ^ c. L 2 

sin™ J sin™ J sin™ ị 


Giải: Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 

tan n A _ rr\ n . A r-.n A 

———j + 2™ +1 (V3) sin —+ ... + 2™ +1 (V3) sin — 

sin™ ệ ' -——-—V—r-- 3 

> (m + l) m+1 Jtan n A. [2 m+1 (V3) n ] m 

Do đó, 

VT + m2™ +1 (v3) í sin —+ sin —+ sin-j 
V 2 2 2 ) 

nm 

> (m + l)2 m (V3) m+1 ( m+ Vtan n A + m+ Vtan n B + m+ Vtan n c) 

Ta xét hàm số 

f(x) — tan a X, X £ ( 0 , — ), u > 1 
/'(x) = utan a+1 x + utan a_1 x 


130 


TOANMATH.com 


























Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


f"(x) — a(a + 1) tan“ X (tan 2 X + 1) + a(a — 1) tan a 2 X (tan 2 X + 1) > 0 
Theo bất đẳng thức Jensen, ta có : 

/A + B + C\ 

/(A) + /(B) + /(C) > 3/ [-J 

Hay 

A+B + C , r—^ a 

tan a A + tan“ B + tan“ c > 3 tan a -^-= 3. (V3) 

Áp dụng bất đẳng thức trên, ta được 


771+1 1 


h Vtan n A + m+ Vtan n B + m+ Vtan n c > 3. (V 3 ) 
Theo bất đẳng thức cơ bản, ta có 


n_ 

m+1 


A B c 3 

sin — + sin — + sin - < - 
2 2 2 2 


Do đó, 


71771 n 0 

VT > (m + l)2 rn (V3) m+1 .3. ụĩ) m+1 - m2 rn+1 (V3) n .^ 


71 + 2 


= 3(m + l)2 m (V3) n - 3m2 m (V3) n = 3.2 m (V3) n = 2 m 3 2 
Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC đều. 


Chủ ỷ: Từ bài toán trên, ta có các bất đẳng thức tống quát sau : 



Bài 37: Cho tam giác ABC nhọn. Chứng minh rằng với n > 2, X, y, z > 0 thì 

71 

9 . 32 ryz 

X. tan n A + y. tan n B + z. tan n c > - —— - 

xy + yz + zx 


13 Ị 

TOANMATH.com 























Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Giải: Theo bất đẳng thức Bunyakovsky, ta có : 

_ _/1 1 1\ / n n n \2 

(x. tan n A + y. tan n B + z. tan n c) ^—I-1- -J > (^tan 2 A + tan 2 B + tan 2 cj 

Áp dụng bất đẳng thức : 

tan“ A + tan a B + tan“ c > 3. (V3)“ 

Do đó, 

n n 

9.32 9.32 xyz 

X. tan n A + y. tan n B + z. tan n c > T—-7- 7 =-——- 

ry + yz + zar 

x + y + z 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi 

( n n n 

X. tan 2 A — y. tanT B = z. tan 2 c r X — y — z 

n A n „ 0 ^ ÍA = B = c = 60° 

tan 2 A = tan 2 B = tan 2 c 



A B n 

1 — tan — tan — + 

B c n 

1 — tan—tan - + 

CA 

1 — tan - tan — < 3 

2 2 ^ 

2 2 sị 

2 2 ^ 


Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 


A B 2 

1 — tan — tan — + - + 
2 2 3 


(n-l) số 


2 " 

+ - > n 

3 M 


( 1 - tan i tan f)(f) 


Do đó, 


A B B c c A\ 2 ^ _ 

tan — tan — + tan — tan — + tan - tan — + 3. - (n — 1) >71- 
2 2 2 2 2 2/ 3 v J 


2\ 1_ n 


. VT 


Mặt khác, theo đẳng thức cơ bản, ta có : 


A B B c c A 
tan —tan — + tan —tan - + tan -tan — = 1 
2 2 2 2 2 2 


132 


TOANMATH.com 


























Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Suy ra 

"2 

VT < 3 

r 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC đều. 


Chủ ỷ: Từ bài toán trên, ta có bất đẳng thức tổng quát sau 



BÀI TẬP Tự LUYỆN 

3.2.1. Chứng minh rằng trong tam giác ABC ta luôn có : 

A a + B b B b + c c Cc + A a 

a. 7 — + - — + - ■ > a + b + c 

A+B B+C C+A 

b. a 2 (l — V3 cotA) + b 2 {l — V3 cotB) + c 2 (l — V3 cotc) > 0 


A B c 

c. l a l b l c < abc cos-cos — cos- 

3 A _B c ^ 3 3 / A B C\ 

d. cos — + cos — + cos - < - + - cos — + cos — + cos - 

3 3 3 8 4 V 3 3 3/ 


e. 


A-B B — c c — A 

cos-—- 1 - cos-—- 1 - cos-—- 

2 2 2 


1 / . Tĩ\ 1 / TC\ 

< cos ±(a-|) + cos|(b-|) 


1 / TC\ 

+ cos^(c-|) 


(ĐHQG Hà Nội 1998) 


(ĐHQG Hà Nội 1995) 


133 

TOANMATH.com 






























Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


f. (l + tan|) (l + tan^ (l + tan^) > 2 + V3 + ^ 

1 1 1 . /1 1 1 \ 
g ' ~Ĩầ + ~ừĩ + ~^- 4abC ^ + ử + ị) 

sin 2 Ỷ sin 2 2 sin 2 ^ 
h. /?[2(h + c) — a] > V3 

ĩl(ò + c) + 7^(c + a) + ĩ;(a + &) - 3V5 


cos- 


B — c 


cos- 


C-A 


cos- 


A - B 


■ ầ 
2 

„2 


+ 


sin 2 


_ B 
s n 2 


+ 


_ c 

sin ị 


> 6 


X 

k. 1 + — > cos A + X cos B + X cos c, Vx e M 

l. yz sin 2 A + zx sin 2 B + xy sin 2 c<ị(x+y + z y 


(ĐH Ngoại Thương 1997) 


(ĐH Kỹ Thuật Quân Sự 1997) 


m. 2 cos A sin B sin c + V3 (cos B + cos c + sin A) < 

n. Vcos A + Vcos B + Vcos c < 

A 

sin — + 

B 

sin — + 

N 

2 

2 N 

0 . Vtan A + Vtan B + Vtan c > 

A 

cot- + 

B 

cot- + 

N 

2 \ 

2 AỈ 


c 

sin- 

2 

(ĐH Bách Khoa Tp.HCM 1995) 


cot^- , AABC nhọn 
2 

(ĐH Ngoại Thương 1996) 

3 

p. 2(sin A + sin B + sin c) > cos(A — B) + cos(B — c) + cos(C — A) — - 


q- 


> 


+ 


1 + sinAsinB 1 + sin 2 A 1 + sin 2 B 
sin A + sin B + sin c 2 r 

r ' 

cos -ị + cos 2 + cos 2 


s. 


N 


15 

— + cos(A — B) + cos(B — C) + cos(C — A) > sin A + sin B + sin c 
4 


(Đề nghị Olympic 30-4, 2007) 


134 


TOANMATH.com 




































Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


A_.B_.C51 

t. sin — + sin — + sin - < - + - (cos A + cos B + cos c), AABC nhọn 
2 2 2 4 6 


(Đề nghị Olympic 30-4, 2010) 


3.2.2. Cho tam giác ABC nhọn, chứng minh rằng với n E N 

+ 20 °Vtãĩĩ"B + 2 """V5S?rc > n(3Vf ;l + 6000 

2000 

3.2.3. Chứng minh rằng 

1 3/ A B c \ _ . _ . _ 

5ạBC — T == ^ ( — 7 + 7 “—— + ——— 1 < CL 2 + b 2 + c 2 

4 7 rVtanA tanB tanC / 

3.2.4. Cho tam giác ABC có diện tích là 1. Gọi R và r là bán kính đường tròn ngoại tiếp 
và nội tiếp tam giác ABC, chứng minh rằng 

2 3 __ 

£ + £>4V27 

R r 

3.2.5. Cho tam giác ABC có a, b, c thỏa a 2 + b 2 < c 2 . Chứng minh rằng 

2 r 1 

5 < ĨT c < 2 

3.2.6. Cho tam giác ABC có 2 góc A, B thỏa 

A _ _ B 
tan — + tan — = 1 
2 2 

Chứng minh rằng 


3 c 

- < tan - < 1 

4 2 


(ĐH Bách Khoa Hà Nội 1998) 

3.2.7. Cho tam giác ABC có các góc thỏa mãn : cos 2A + cos 2B + cos 2C > — 1 
Chứng minh rằng 


sin A + sin B + sin c < 1 + V 2 


135 

TOANMATH.com 










Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


3.2.8. Cho tam giác ABC C0 0<A<B<C< 90°. Chứng minh rằng 

2 COS 3C — 4 COS 2C + 1 

-—- - -> 2 

COS c 

3.2.9. Cho tam giác ABC có độ dài 3 đường phân giác trong đều nhỏ hơn 1. Chứng minh 
rằng 

S.BC < ị 


3.2.10. Cho tam giác ABC nhọn thì 


a. - (tan A + tan B + tan c) + - (sin A + sin B + sin c) > 7 T 

/ A B C\ ABC ,— 

b. 3 tan^ + tan— + tan- + cot —cot —cot- > 6v3 

V 2 2 2/ 222 

c. cot A + cot B + cot c + 3 V 3 < 2 (— —— + ——— + ——— 

\sinA sinB sinC / 

GỢI Ý GIẢI BÀI TẬP Tự LUYỆN 

3.2.1. 


a. Điều cần chứng minh tương đương với 


'A a + B b 

1 

A+B 

2 


- (a + b) 


+ 


Bố + c c 

1 

B + c 

2 


- (b + c) 


+ 


Cc + Aa 1 

— -- (c + à) 

C+A 2 v 


> 0 


2(A - B)(a - b) 2(B - c)(ồ - c) 2(c - A)(c - à) 

- + -——^-+ ■---—7-> 0 


b. 


A + B B + c 

Theo định lý hàm số sin, ta có : 


C + A 


sin 2 A + sin 2 B + sin 2 c > V 3 (sin A cos A + sin B cos B + sin c cos c) 

V3_ 

<=» sin 2 A + sin 2 B + sin 2 c > — (sin 2A + sin 2B + sin 2C) 

<=> sin 2 A + sin 2 B + sin 2 c > 2 V 3 sin A sin B sin c 


136 


TOANMATH.com 



















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 

sin 2 A + sin 2 B + sin 2 c > 3 ự(sinAsinBsinC ) 2 
Mà theo bất đẳng thức cơ bản thì 


3 Ị— ---;--- V3 

Vsin Asin B sin c < — 

2 


Suy ra 

3 y (sin A sin B sin c) 2 > 2 V3 sin A sin B sin c 

c. Áp dụng công thức độ dài trung tuyến và bất đẳng thức Cauchy 

2 bc A r— A 

L — - — -—cos— < Vbc cos — 
a b+c 2 2 

d. Cần chứng minh : 

1 ^ 3/ A B C\ 

VT = - (cos A + cos B + cos c) + - cos — + cos — + cos - 
4 4V 3 3 3/ 


e. Ta có : 


A — B B-C c — A A + C-2B (Tí 3B 

cos——- 1 - cos——— = 2 cos—-—cos—-— -< 2 cos —-— 

2 2 4 4 V4 4 


Để ý 


ll 

( Tĩ\ 


n 

3B 

< - 

B - -) 

< 

_ _ 

_ _ 

4 

^ 37 


4 

4 


n 

< 2 


Do đó, 


cos 


/7T 3B\ 1 /_ ĩl\ 

( — —— ) < cos ^ ( B — 77 ) 

V4 4/ 3 V 3 J 


f. Ta đặt: 


A B c 

X — tan — , y — tan — , z — tan - 
2 2 2 


VT = l + x + y + z + xy + yz + zx — 2 + x + y + z + xyz 


137 

TOANMATH.com 














Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Đe ý rằng 


X — 


,y = 


,z = 


p(p — a ) ' p(p — b ) ' p(p — c) 


Nên VT = 2 + x + v + z -\—- 

p 2 

Kh i đó chỉ cần chứng minh X + y + z > V3 

g. Áp dụng định lý hàm số cos, ta chứng minh 

A A 

a 2 — (b — c) 2 + 4 bc sin 2 — => a 2 > 4 bc sin 2 — 

2 2 


> 


Abc 


■ 2 A a 2 
sin 2 


h. Áp dụng định lý hàm số sin, điều cần chứng minh tương đương với 

sin B + sin c — - sin A > V3 sin B sin c 
2 

, / 1 _ a/3 \ / 1 V3 ; 

<^> sin B 1 1 — - cos c —— sin c 1 + sin c 1 1 — - cos B —— sin B 1 > 0 

sin B ịl — cos — — j| + sin c Ịl — cos (b — —> 0 

i. Cần chứng minh 

‘Áhl) = 

j. Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 


A 

2 cos — 
2 


B — c c — A A — B 


3 cos- 


■cos- 


■cos- 


Để ý 


cos- 


VT > 3 


B — c c — A A-B 


_ A B c 

sin Ỷ sin 2 sin 2 


cos- 


■cos- 


_ A B c 

sin Ỷ sin 2 sin 2 


(sin B + sin c)(sin c + sin A)(sin A + sin B) 
sin A sin B sin c 


138 


TOANMATH.com 


















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 

^sin A + sin c > 2Vsin B sin c 
sin c + sin A > 2Vsin c sin A 
^sin A + sin B > 2VsinAsinB 


Suy ra 


(sin B + sin c) (sin c + sin A) (sin A + sin B) 


> 8 


sin A sin B sin c 

k. Ta coi điều cần chứng minh là bài toán xét dấu của tam thức bậc hai 

ax 2 + bx + c > 0, VX e M. ^ 0 

U > 0 

l. Tương tự như câu k. 

m. Ta có đẳng thức cơ bản 

sin 2 B + sin 2 c — sin 2 A = 2 cos A sin B sin c 
Biến đổi điều phải chứng minh thành 


V3> 


V3> 


V3> 


sin A —— + cos B — — + cos c —— > 0 


n. 


Để ý 


Vcos A + Vcos B < ^/2(cos A + cos B) < 2 


c 

sin - 
2 


o. Để ý 


Vtan A + Vtan B > 2Vtan Atan B > 2 


\ 


c 

cot 2 77 = 2 
2 


\ 


c 

cot:- 

2 


p- 

q- 


Ta đi từ 

(1 — sin c)(sin A + sin B) > 0 
Ta sử dụng phép biến đổi tương đương và để ý rằng 

1 11 1 

+ 


1 + sinAsinB l + sin 2 A 1 + sinAsinB 1 + sin 2 B 
(sin A — sin B) 2 1 — sin A sin B 


r. 


1 + sin A sin B 

Theo định lý hàm số sin, ta có : 


sin A + sin B + sin c = -- 

R 


(1 + sin 2 A)(l + sin 2 B). 


V 


Bất đẳng thức tương đương với 

, ^ nt ,í_ A B C\ 
p > 2 s Ị^cos — + cos — + cos -J 


139 

TOANMATH.com 




























Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Ta có : 


/ A tí LA 

p 3 > 4(p — a)(p — b)(p — c ) 1 cos —+ cos —+ cos-l 

V 2 2 2 ) 

(p — a + p — b+p — c) 3 p 


(p — à) (p — b) (p — c) < 


7 A 

cos — 

V 2 

s. Ta có bất đẳng thức đã cho tương đương với 


27 

2 


3 

27 


A B C\ z 27 

+ COS —+COS- < — 

2 2/ 4 


__ „15, 

(sin A + sin B + sin c) 2 < — + cos(A — B) + cos(B — C) + cos(C — A) 

4 

o cos 2 A + cos 2 B + cos 2 c + (cos A cos B — sin A sin B) + (cos B cos c — sin B sin c) 

3 

+ (cos c cos A — sin c sin A) + - > 0 

4 

3 

o cos 2 A + cos 2 B + cos 2 c + cos(A + B) + cos(B + C) + cos(C + A) + J > 0 


o cos 2 A + cos 2 B + cos 2 c — (cos A + cos B + cos c) + 7 > 0 


.2 ^2 ^2 
^cosA —+ ^cosB —+ ^cosC —> 0 

To oA • 


t. Ta có : 


A _ _ B 

A B s n 2 B B „ sìn 2 . A A 

tan — sin B + tan — sin A = 2-X sin — cos — + 2- ệr sin — cos — 

2 2 A 2 2 _B 2 2 


cos 2 " 


cos 2 " 


Để ý 

cos A + cos B + cos c 


A . B 
> 4 sin — sin — 
2 2 


1 r A^ . B^ . . 

tan — (sin B + sin c) + tan — (sin c + sin A) + tan - (sin A + sin B) 


1 A tí 

= - tan — (sin B + sin c) + tan — (sin c + s 

2 2 2 

n ( ' A B B c c A\ 

> 2 sin — sin — + sin — sin - + sin - sin — 

V 2 2 22 2 2/ 


Hay 


2 A , ___ 2 B , oC 

cos — + cos — + cos 
2 2 


c / A 

- = sin — 

2 V 2 


A B c 
+ sin — + sin- 
2 2 


140 


TOANMATH.com 








Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Mặt khác 


A B 

c 

3 


/ A B 

c \ 

sin — + sin — 

+ sin - < 

— => 

2 

sin —+ sin — 

+ sin- — 3 

2 2 

2 

2 


( 2 2 

2 ) 


> 0 


/ A 

sin — 
V 2 


A B C\* / A B c 

4 I sin — + sin — + sin - +9 > 12 sin — + sin — + sin - 

2 2/ V 2 2 2 


/ 7 A H 7 tA / A d . tÁ 

4 cos 2 — + cos 2 — + cos 2 -1+9 > 12 sin — + sin — + sin - 
V 2 2 27 V 2 2 2/ 

/ A B C\ 

2(3 + cos A + cos B + cos c) + 9 > 12 í sin — + sin — + sin - j 

V 2 2 2 ) 

A B c 5 1 

sin — + sin — + sin - < - + - (cos A + cos B + cos C) 

2 2 2 4 6 


3.2.2. Chứng minh tương tự Bài 9 câu b, để ý rằng 

3 (3^6000 = 3 ịị + (3V3 — i)]ẽooõ > 3 ịị + (3V3 — 1)] 

3.2.3. Ta có : 


(A — B)(cotA — cotB) < 0 => Acot A + Bcot B < B cotA + AcotB 


Để ý 


2(AcotA + B cotB + c cotC) < (B + c) cotA + (c + A) cotB + (A + B) cotC 
=> 3(AcotA + B cotB + c cotC) < (A + B + C)(cotA + cotB + cotC) 

ữ 2 + h 2 + c 2 

=> 3(AcotA + B cotB + c cotC) <71- 

3.2.4. Để ý 


45 


2 3 8S 3p 8 

— 4— — —— 1 - -4- = —— 1 - 3 p 
R r abc s abc 


Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 


abc < 


m 3 = (l) : 


Suy ra 


141 

TOANMATH.com 













Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


27 27 4 

VT > — + 3p = — + p + p + p>4 

V V yị 


= 4V27 


3.2.5. Ta có : 


c 1 


h c 2 p a + b + c 2 c 2 
Mặt khác theo bất đẳng thức Bunyakovsky, ta có : 

4(a + b ) 2 < 8 (a 2 + b 2 ) < 8 c 2 < 9c 2 

Do đó 

r c 2 

h c a + b + c 5 


3.2.6. Để ý 


A* B 

c 1 — tan y tan y A B 

tan - =-T— - 5 - = 1 — tan — tan — < 1 

2 «..A,. B 2 2 

tan ^ + tan 2 


Và 


A B 

1 = tan — + tan — > 2 
2 2 


3.2.7. Để ý 


\ 


A B A B 3 

tan —tan — => 1 — tan —tan — > - 
2 2 2 2 4 


cos 2A + cos 2B + cos 2C > —1 <=> cos A cos B cos c < 0 
Do đó, chọn góc A sao cho 

n B + c n 


A > -=> 0 < 

2 2 


< - 
4 


Khi đó 


B + C B — c 7T !— 

VT < 1 + 2 sin —-— cos ——— < 1 + 2 sin — = I + V 2 
2 2 4 

3.2.8. Từ giả thuyết ta có c > 60°. Do đó, bất đẳng thức tương đương với 
8 cos 3 c — 8 cos 2 c — 8 cos c + 5 > 0 , cos c E Ịo;- 
Khi đó ta chỉ cần khảo sát hàm số 

f(x) — 8x 3 — 8 x 2 — 8x + 5, X E ^0; - 


3.2.9. Để ý : 

Giả sử a < b < c. Ta suy ra 


^ 1 


142 


TOANMATH.com 















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Mặt khác 


Do 


111 
- > - > - 
a b c 

Â < B < c 


la 


A 

2hccosỹ A 1/11\1 

— —7 —:-=> cos —<-(- 1 — < — 

b + c 2 2 \b c) a 


^ ^ n A V3 

A<B<C=^A<—=> cos 77 > — => a 

3 2 2 



3.2.10. 

a. Ta xét hàm số 

1 2 / 7T\ 

/00 = - tan X + - sin X — X, X e ^ 0 , — J 

b. Ta xét hàm số 

/00 = 3x + ^ e (^0, 

c. Ta xét hàm số 

2 / 7T\ 

f(x) = cotX-;-,x£ 0 ,- 

sinx X 2 ^ 


3. NHẬN DẠNG TAM GIÁC VÀ TÍNH CÁC GÓC TRONG TAM GIÁC 

- Đây là loại toán cơ bản được tổng kết các loại toán và từ những phương pháp trên. 
Khi một tam giác thỏa 1 hay 2 đẳng thức hoặc bất đẳng thức giữa các cạnh và hàm 
số lượng giác của các góc, ta phải tim tính chất của tam giác đó, chẳng hạn như : 
tìm số đo của góc, chứng tỏ giá trị hàm lượng giác của góc, hoặc chứng minh là 
tam giác cân, vuông, đều... 

- Một số kỹ thuật cần chú ý : nếu giả thuyết cho từ 2 hệ thức hoặc bất đẳng thức trở 
lên, ta phải biến đổi hệ thức dễ trước, ngoài ra ta phải để ý sử dụng bất đẳng thức ở 
dạng trên. 


143 

TOANMATH.com 





Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Bài 1: Tính các góc của tam giác ABC, biết rằng 


3 

a. sin(B — A) sin c + sin A + cos B = - 

(ĐH Mở Hà Nội 2000) 

3 

b. cosA = sinB + sinC- 

2 


(ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM 2001) 

_ 5 

c. cos 2A + v3(cos 2B + cos 2C) + ^ = 0 

(ĐH Sư Phạm Hà Nội 2001) 


Giải: 


a. Giả thuyết tương đương YỚi 


sin(B — A) sin(B + A) + sin A + cos B = - 

1 _ 3 

- (cos 2A — cos 2B) + sin A + cos B = - 

1 3 

- (1 — 2 sin 2 A + 1 — 2 cos 2 B) + sin A + cos B = - 

2 2 

( sin 2 A — sin A + -ì + [ cos 2 B — cos B + -) = 0 


sinA — - + cosB—- =0 



ỊA = 30° 

1 b = 60° 


c = 90° 


b. Giả thuyết tương đương với 
B+C B-C 

1 + cos A = 2 sin ——— cos ——-- 

2 2 ; 

A A B — c 1 

2 cos 2 — = 2 cos — cos ——-— 

2 2 2 2 

A A B — c 1 

<=> cos 2 — — cos —cos——-b — = 0 

2 2 2 4 


144 


TOANMATH.com 










Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


B 


<=> cos — — cos —cos—— 

V 2 2 2 


c 1 R 

-1- - cos — 

4 


C\ 1 1 

+ - — -cos' 
4 4 


B 


( A 1 B- 

V 2 2 2 

A 1 B — c 
cos — — - cos ——— = 0 
2 2 2 

B - c 

sin—-— = 0 


C\ z 1 . ,B-C 
+ - sin 2 ——— = 0 
4 2 


Ị A = 120° 
Ib = c = 30° 


c. Giả thuyết tương đương với 

2 cos 2 A — 1 + 2V3 cos(B + c) cos(B — c) + - = 0 

3 

«=> cos 2 A — V3 cos(B — c) cos A + J — 0 

4 

Ta thấy đây là phương trình bậc 2 có nghiệm cos A. Khi đó 

„ ’ B-C ’ _ . -B 

A = 3 cos 2 ——-3 > 0 <=> sin 2 — 


= 0 


< 0 


Suy ra B = c. 

Như vậy 

9 4 r- .3 ^ A V3 

cos 2 A — V3 cosA + - = 0 cos A = —— 

4 2 

Do đó : A = 30°, B = c = 75° 

Bài 2: Tính các góc của tam giác ABC biết 

sinA sinB sinC 

a ' ~T~ = = ~Y~ 

(ĐH An Ninh 1998) 

b. cos 2A + 2V2 cos B + 2V2 cos c = 3 (AABC không tù) 

(Tuyển sinh Khối A 2004) 

Giải: 

a. Theo định lý hàm số sin, ta có : 

sịnA = sịnB sinC fl_ b c ị b = aA /3 

1 V3 2 1 V3 2 Ỉc = 2a 


Theo định lý hàm số cos, ta được : 


145 

TOANMATH.com 





















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


b 2 + c 2 — a 2 3a 2 + 4a 2 — a 2 V3 

cosA =-—-— = —-—-= -^- => A = 30° 

2 bc 2aV3. 2a 2 

4 a 2 + a 2 — 3 a 2 1 

cos B =--——-= 77 => B = 60° 

2a.2a 2 

Do đó, c = 90°. 

b. Giả thuyết tương đương YỚi 

, . . B + C B — c 

2 cos 2 A — 1 + 4v2 cos ——— cos ——— = 3 

2 2 

A B — c 

<=> cos A + 2V2 sin — cos ——— = 2 

2 2 

Mặt khác : 

Do tam giác ABC không tù nên cos A 6 [0; 1) => cos 2 A < cos A 
Nên 


A B-C . . „ . A B-C 

2 = cos z A + 2V2 sin — cos —-— < cos A + 2V2 sin — cos—- — 

2 2 2 2 

A r- A B — c 
<^> 2 < 1 — 2 sin 2 77 + 2v2 sin^cos——— 

2 2 2 

. ,A r- . A B — c 1 

<^> sin z — - V2 sin — cos —-— + - < 0 

2 2 2 2 


A V2 B-CV , 1 . ,B-C 
2 2 


<^> I sin —- — cos—— I +-sin 2 —-—< 0 


A V2 B — c 
sin — —— cos——— = 0 
2 2 2 

B -c 

sin—-— = 0 


Ị A = 90° 
Ib = c = 45° 


146 


TOANMATH.com 

















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Bài 3: Số đo 3 góc của tam giác ABC lập thành cấp số cộng và thỏa mãn đẳng thức 

3 + V3 

sin A + sin B + sin c = ——— 

2 

a. Tính các góc A, B, c. 

b. Biết nửa chu vi tam giác bằng 50. Tính các cạnh của tam giác. 

(ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM 1993) 

Giải: 

a. Giả sử A > B > c. Do đó, ta có : 


A + C = 2B 

Mặt khác : A + B + c = 180° => ( A t, c _ = *o°° 

^ B — 60 

Khi đó : 

A + C A — c ^ A — c 

sin A + sin B + sin c = 2 sin ——— cos ——- 1 - sin B = 2 sin 60° cos ——- 1 - sin 60° 

2 2 2 

r- A — c V3 

= v3 cos——- 1 - —— 

2 2 

Như vậy 

A-C V 3 3 + V 3 A — c V 3 

v3 cos ——- 1 - --- = ——— => cos ——— = --- => A — c = 60° 

2 2 2 2 2 

Vậy A = 90°, B = 60°, c = 30°. 

b. Tam giác ABC vuông tại A nên ta có : 

r _ _ BCV3 

AC = BC sin 60° = — 

2 

ì _ BC 

AB = BC sin 30° = - 77 - 
^ 2 

Mặt khác 

1 _ 

p = ^(AB + BC + CA) = 50 


147 

TOANMATH.com 















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Suy ra 


í 


BC = 


BC_BCV3 

~^ + BC + — 

2 2 


= 100 <=> < ab = 


AC = 
V 


200 

3 + V3 
100 

3 + V3 
100V3 

3 + V3 


Bài 4: Xác định các góc của tam giác ABC thỏa các điều kiện sau : 

Ị cos A + cos B + cos c = V 2 
tcos 2 A + cos 2 B + cos 2 c > 1 

(ĐH Tổng Hợp Hà Nội 1992) 

Giải: Theo đẳng thức cơ bản, ta có : 


1 — 2 cos A cos B cos c = cos 2 A + cos 2 B + cos 2 c > 1 => cos A cos B cos c < 0 
Do đó, tam giác ABC tồn tại 1 góc tù hoặc vuông. 

Chọn A > 90°. Ta xét: cos A + cos B + cos c = V 2 


<^>1 — 2 sin 2 — + 2 cos ■ 


B + c B — c 


cos- 


2 

B — c 


= V2 


r- n n . A 

1 — V2 = 2 sin — — 2 sin —cos—- 
2 2 2 

. ,A A 1-V2 
sin — — sin — < ——— 


> 2 sin 2 — — 2 sin — 


Ta xét hàm số 


f{x) =x 2 -x,x E 


V2_ 
2 ' 


1 


f'(x) = 2t- 1 > 0 
Do đó, hàm số f(x) đồng biến. Suy ra 


148 


TOANMATH.com 

















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


/O) > / 


(ĩy-^ 


Như vậy, ta được : 



r A = 90° 

Í-B = c = 45° 


Bài 5: Cho các góc của tam giác ABC thỏa mãn hệ thức 

sin 2 A + sin 2 B = 2n+ Vsin 2 c 
Biết rằng góc A, B nhọn. Hãy tính giá trị góc c. 


Giải: Ta xét 3 trường hợp sau : 

- c > 90° thì cos c < 0. Mà theo định lý hàm số cos, ta có 

a 2 + b 2 — c 2 


cos c = 


< 0 => a 2 + b 2 < c 2 


2 ab 


Mặt khác, theo định lý hàm số sin, ta suy ra : 

sin 2 A + sin 2 B < sin 2 c < 2n+ Vsin 2 c 
Điều này mâu thuẫn với giả thuyết. 

- c < 90° thì sin 2 c < 1 => 2n+ Vsin 2 c < 1 
Mà 

_ __ 1 — cos 2A 1 —cos2B 

sin 2 A + sin 2 B =---1---= 1 — cos(A + B) cos(A — B) 

= 1 + cos c cos(A — B) 

Vì góc c nhọn nên cos c > 0 và cos(A — B) > 0. Do đó, 

2n+ Vsin 2 c = sin 2 A + sin 2 B = 1 + cos c cos(A — B) > 1 
Điều này mâu thuẫn. 


149 

TOANMATH.com 















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


- c = 90°, dễ thấy giá trị này thỏa đẳng thức đã cho. 


Bài 6: Cho tam giác ABC có các góc thỏa mãn điều kiện 


B c 1 b + c _ A 

2 cos — cos - = - 4-sin — 

2 2 2 a 2 


Hãy tính góc A. 


(ĐH Mỏ-Địa Chất Hà Nội 1997) 


Giải: Theo công thức biến đổi và định lý hàm số sin, giả thuyết tương đương với 

B 4- c B — c 1 sin B 4- sin c A 

cos ——-1- cos ——— = - 4--— -. sin — 

2 2 2 sinA 2 


A B - c 1 2 sin 

sin — 4- cos ——— = - 4- 

2 2 2 


. B+C B-c 


cos- 


0 . A A 
2 sin^ cos^ 


sin — 
2 


A B — c 1 B — c 
<^> sin — 4- cos ——— = - 4- cos ——— 
2 2 2 2 


AI 

<^> sin - = - <=> A = 60° 
2 2 


Bài 7: Cho tam giác ABC có các góc thỏa mãn hệ thức 

cos c (sin A 4- sin B) = sin c cos(A — B) 

Hãy tính : cos A 4- cos B 
Giải: Giả thuyết tương đương với 


A 4- B A-B c c 

cos c. 2 sin ——— cos ——— = 2 sin - cos - cos(A — B) 
2 2 2 2 


A — B c 

cos c cos ——— = sin - cos(A — B) 
2 2 


^1 — 2 sin 2 cos 


A — B . C/ _A-B 

——— = sin — 2 cos 2 ——-1 

2 2 V 2 


A — B c c A — B/ c A-B 

cos ——-h sin — — 2 sin - cos ——— sin - 4- cos ——— 

2 2 2 2 V 2 2 


150 


TOANMATH.com 



























Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Mặt khác, do 


Nên 


c A-B 

sin - + cos ——— ^ 0 
2 2 


c A — B 

2 sin - cos ——— = 1 cos A + cos B = 1 

2 2 


Bài 8: Chứng minh rằng tam giác ABC cân khi có các góc thỏa mãn hệ thức 


A a 

a. sin— = 


2 2 y[bc 


cos 2 A + cos 2 B 1 „ „ 

b. A T i (cot 2 A + cot 2 B ) 

sin z A + sin z B 2 


A B B A 

c. sin — cos — = sin — cos — 

2 2 2 2 


(ĐH Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội 1994) 


(ĐH Dân Lập Phương Đông 1997) 


(ĐH Thương Mại 1999) 


Giải: 


a. Giả thuyết tương đương với 


A a 2 
sin — = 


2 4 bc 

1 a 2 b 2 + c 2 — a 2 a 2 

— (1 — cos A) = —— <^>1-—-= —— 

2 v 4 bc 2 bc 2 bc 


(b — c) 2 = 0 b — c 


Vậy tam giác ABC cân tại A. 
b. Giả thuyết tương đương với 

2(cos 2 A + cos 2 B) = cos 2 A + sin 2 A cot 2 B + sin 2 B cot 2 A + cos 2 B 
<=> cos 2 A — sin 2 A cos 2 B = sin 2 B cot 2 A — cos 2 B 
<=» sin 2 A (cot 2 A — cot 2 B) = sin 2 B (cot 2 A — cot 2 B) 

<^> (cot 2 A — cot 2 B)(sin 2 A — sin 2 B) = 0 


15 Ị 

TOANMATH.com 














Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


rcotA = ± cotB 
I- sin A = sin B 


B 

sin 2 1 

cos TT COS Z TT 


[cot 2 A = cot 2 B 
Uin 2 A = sin 2 B 
Vậy tam giác ABC cân tại c. 
c. Giả thuyết tương đương với 

_ A 

sin 7^ 1 

~~A' _o A = 

cos^ cos z 7^ 

A / A\ B / B\ 

<^> tan — Ị^l + tan 2 —J — tan — Ị^l + tan 2 —J 

,A ,B . A B 

tan — — tan — + tan — — tan — = 0 
2 2 2 2 

/ A B\( A B A B 

tan — — tan — tan — + tan — + tan —tan — + 1 
V 2 2J\ 2 222, 

V >0 > 

A B 


= 0 


<=» tan — = tan — A = B 
2 2 


Vậy tam giác ABC cân tại c. 


Bài 9: Chứng minh rằng tam giác ABC 

cân khi có các góc thỏa mãn hệ thức 

ísin B = (V 2 — cos c) sin A 
(sin c = (V 2 — cos B) sin A 

(ĐH Thủy Lợi Hà Nội 2000) 

1 + cos B 2 a + c 


b. -—— =-—- 

sin B V4 a 2 — c 2 

(ĐH Giao Thông Vận Tải 2001) 

2(1 + cos c) 

c. - - - = tan A + tan B 


sin c 

(ĐH Kiến Trúc Tp.HCM 2001) 


Giải: 

a. Ta lấy hệ thức trên trừ cho hệ thức dưới thì: 
sin B — sin c = sin A (cos B — cos c) 


152 


TOANMATH.com 















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


B + C . B — c B + C . B — c 

<=> 2 cos ——— sin ——— = —2 sin A sin ——— sin ——— 
2 2 2 2 

B-cí B+C . A . B+C\ 

<^> sin——— cos——-1- sin A sin——— = 0 

2 \ 2 ZZ- 2 

\ >0 / 

B-C 

<^> sin ——— = 0 <^> B = c 
2 


Vậy tam giác ABC cân tại A. 
b. Giả thuyết tương đương YỚi 
(1 + cos B) 2 (2a + c) 2 

sin 2 B 4a 2 — c 2 
1 + cos B 2 a + c 


1 — cos B 2 a — c 
1 + cos B 2 a + c 

+ 1 = + 1 


cos B 
1 


2a 


2a 


«=> c = 2a 


cosB 2 a 
'c 2 + a 2 


<=> c — 2a cos B 


^ a — b 


2 ac 

Vậy tam giác ABC cân tại c. 
c. Giả thuyết tương đương YỚi 

„ ,c 

4 cos 2 

—— c c 

2 sin^cos^ 

c 

2 cos^- 
<^> -— 

sin 2 


sin(A + B) 
cos Acos B 


sin c 

cos Acos B 


2 cos A cos B = 2 sin 2 - 

2 


<^> cos(A + B) + cos(A — B) = 1 — cos c 
<=> cos(A — B) = 1<^>A = B 
Vậy tam giác ABC cân tại c. 


153 

TOANMATH.com 

























Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 



a. Giả thuyết tương đương với 

/ A + B \ / A + B 

a ựan —--tan Aj = b ựan B — tan —-— 


(A + B A '\ . {, 

sin 1— 77 -A) sin í I 

a. -- '- = b.—±- 


A + B> 


_A+B_ . 
cos— 77 —cos A 


cos B cos 


A + B 


a. ■ 


B - A 
s in 2 

cos A 


= b.- 


B - A 
s in 2 

cos B 


sin- 


B —A/2/?sinA 2/?sinB 


2 V cosA 


cos B 


= 0 


B - A 

sin —^ = 0 « A = B 
-tan A = tan B 

Vậy tam giác ABC cân tại c. 

b. Giả thuyết tương đương với 

sin A tan A + sin B tan B = (sin A + sin B) tan 

L 

A + B\ / A + B 

sin A (tan A — tan —T— ) + sin B tan B — tan —-— 


A + B 


= 0 


154 


TOANMATH.com 






























Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


A + B 


sin A.- 


A + B\ ( 

sin 1A-^—1 sin 1 


sin (B 


A + B> 


cos Acos 
A — B 

sin— 77 — 


A + B 


+ sin B 


sin 


sin A.- 


+ sin B ■■ 


cos B cos 
B — A 

_ 0 


A + B 


= 0 


cosA " cosB 

A — B 

sin —-— (tan A — tan B) = 0 
A-B 

sin -y- = 0 « A = B 
-tan A = tan B 
Vậy tam giác ABC cân tại c. 
c. Theo định lý hàm số sin, ta có : 

VT = 4 R 2 sin 2 A. 2 sin B cos B + 4 R 2 sin 2 B. 2 sin A cos A = 8R 2 sin A sin B sin(A + B) 

c c 

= (2 R sinA)(2 R sinB)2sinC = 4ah.sin-cos- 


Do đó, 

. c c c 2 

4 ab. sin - cos - =-77 

2 2 * c 

tan ị 

, . ,c 

<^> 4 ab sin 2 - = c 

2 

<^> 2aồ(l — cos c) = a 2 + b 2 — 2 ab cos c 
<^> 2 ab — a 2 + b 2 <^> a — b 


Vậy tam giác ABC cân tại c. 
d. Ta có : 


r = (p-a)tan^ A A 

) A =>r + r a = (2p-a) tan - = (b + c) tan - 

r a — p tan ^ 

Theo định lý hàm số sin, ta được 

A A 

sin J A B - c siny 

r + r a — 2/?(sinB + sinC).-X = 4R.COS — COS ———.-=- = 

A 2 2 _A 

COSy COSy 

B + C B — c 

= 4/? cos—-—cos—-— = 2/?(cos B + cos c) 

Do đó, 

2/?(cos B + cos c) = 4 R cos c <^> cos B = cos c <^> B = c 
Vậy tam giác ABC cân tại A. 


155 

TOANMATH.com 






















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Bài 11: Chứng minh rằng tam giác ABC cân khi nó thỏa mãn hệ thức 


a. s = 7 (a 2 + b 2 ) 
4 


b. h n = 4bc cos-^ 

a 2 


c. m a — ^fbc cos — 

d. sin 4 c + 2 sin 4 A + 2 sin 4 B = 2 sin 2 c (sin 2 A + sin 2 B) 

Giải: 

a. Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 

1 1 1 

- (a + b) 2 > —ab > — ab sin c = s 
4 2 2 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi a — b. Do đó, tam giác ABC cân tại c. 

b. Ta luôn có : 

Mặt khác, theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 

2 bc r— 

/7T7 - ^ bc r, — A 2 bc A 

ũ + c => Vhc cos^r > 


A 

cos— > 0 
2 


cos — 


2 h + c 2 


Suy ra 


y— A 

Vhccos- > l a > h a 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi b — c. Do đó, tam giác ABC cân tại A. 

c. Ta có : 

mị — -(2 b 2 + 2c 2 — a 2 ) = - [h 2 + c 2 + (b 2 + c 2 — a 2 )] > -(h 2 + c 2 + 2hccosA) 

Mặt khác, theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 

1 11 A 

m a = -j(h 2 + c 2 + 2hccosA) > j(2hc + 2hccosA) = T~bc(l + cosA) = bcc os 2 — 
4 4 2 2 

Suy ra 

m a > yfbc cos — ívìcos— > oì 
a 2 V 2 / 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi b — c. Do đó, tam giác ABC cân tại A. 


156 


TOANMATH.com 








Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


d. Theo định lý hàm số sin, giả thuyết tương đương với: 

16 R 4 (c 4 + 2 a 4 + 2 b 4 ) = lốR 4 .2c 2 (a 2 + b 2 ) 

<=> c 4 - 2 (a 2 + b 2 )c 2 + 2a 4 + 2b 4 = 0 

Ta thấy đây là phương trình bậc hai theo X = c 2 , ta xét: 

A' = (a 2 + h 2 ) 2 - (2a 4 + 2h 4 ) = -(a 4 - 2a 2 h 2 + h 4 ) = -(a 2 - h 2 ) 2 < 0 
Do đó, phương trình có nghiệm klri và chỉ khi 

í A ' = 0 _ ị a 2 - b 2 = 0 

tx = a 2 + b 2 [c 2 - a 2 + b 2 


Vậy tam giác ABC vuông cân tại c. 


Bài 12: Chứng tỏ rằng tam giác ABC vuông khi thỏa 

mãn hệ thức 

a. sin 2A + sin 2B = 4 sinA sin B 

(ĐH Kinh Tế Tp.HCM 1990) 

b + c 

b. cosB + cosC=- 

a 

(ĐH Kiến Trúc Hà Nội 1997) 

b c a 

c. + — 

cos B cos c sin B sin c 

(ĐH Đà Nằng 1997) 

ABC A B c 1 

d. cos —cos —cos -sin— sin — sin- = - 

2 2 2 2 2 2 2 

(ĐH Ngoại Thương 2001) 


Giải: 

a. Giả thuyết tương đương với 
2 sin(A + B) cos(A — B) = 2[cos(A — B) — cos(A + B)] 
«=> sin c cos(A — B) = cos(A — B) + cos c 
<=> (1 — sin c) cos(A — B) + cos c = 0 

cos 2 c cos(A — B) + (1 + sin c) cos c = 0 


<=> cos c 
<=> c = 90° 


cos c cos(A — B) + 1 + sin c 


>0 


= 0 


Vậy tam giác ABC vuông tại c. 


157 

TOANMATH.com 













Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


b. Theo định lý hàm số sin, giả thuyết tương đương với 

sin B + sin c 
cos B + cos c = - 


B + c 

2 cos—-—cos 


sin A 
B — c 


_ . B + c _B — c 

2 sin — 2 — cos — 2 — 

2 sin^-cos^- 


A B — c 
sin — cos——— 
2 2 


cos-^-cos- 


B-C 


2 sin^cos^- 


<=> 2 sin 2 — = 1 <=> A = 90° 

2 

Vậy tam giác ABC vuông tại A. 
c. Theo định lý các hình chiếu, ta có : 

b cos c + c cos B 

VT = 


a 


cos B cos c 

Nên từ giả thuyết, ta được : 

a a 

-- - =-—-<=> 

cos B cos c sin B sin c 

<=> cos(B + c) = 0 <=> A = 90° 

Vậy tam giác ABC vuông tại A. 

d. Giả thuyết tương đương với 

c A — B\ c / A — B 
)cosị-[cos — 

A — B c c 


cos B cos c 

cos B cos c = sin B sin c 


sin- + cos- 
2 2 


/ c C\ 

<^> sin - — cos - cos ——— 

V 2 27 2 

/ c C\ A - B 
«=> sin - — cos - cos 

V 2 27 2 

c C\ A-B 
I sin - — cos - Ị cos 

c c 


C\ . c 

sin-) sin - = 1 

c 


— sin — cos - + 1 — sin 2 - = 0 
2 2 2 

c c . 
sin — cos - + cos - = 0 
2 

c 

cos- = 0 


( sin - — cos - 

c c 

sin - = cos- 
2 2 

A — B c 

cos——— = cos- 
2 2 

Vậy tam giác ABC vuông. 


-—-MIl — LUỈ) -TIL 

2 2 2 

A — B / c C\ 

os——-sin- — cos- 

2 V 2 27 

A-B C\ 

cos——-cos - = 0 

2 27 


c 

tan - = 1 
2 

A — B . c 

--- = + — 

■ 2 2 


c = 90° 
A = 90° 
Lb = 90° 


158 


TOANMATH.com 



























Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Bài 13: Chứng minh rằng tam giác ABC vuông nếu nó thỏa mãn hê thức 

a. 3(cos B + 2 sin c) + 4(sin B + 2 cos c) = 15 

(ĐH Cần Thơ 1996) 

b. sin(A + B) cos(A — B) = 2 sin A sin B 

(ĐH Sư Phạm Vinh 2001) 

2 bc 

c. tan 2C = , _ _ 

o z — c z 



Giải: 

a. Từ giả thuyết, ta viết lại thành 


3 cos B + 4 sin B + 2(3 sin c + 4 cos c) = 15 
Theo bất đẳng thức Bunyakovsky, ta có : 

Ị 3 cos B + 4 sin B < 5 
(2(3 sin c + 4 cos c) < 10 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi 

{ cos B sin B 

Ấr => tanB = cotc => B + c = 90° 

sin c cos c 

3 = 4 


Vậy tam giác ABC vuông tại A. 

b. Giả thuyết tương đương với 

sin(A + B) cos(A — B) = cos(A — B) — cos(A + B) 

<^> sin c cos(A — B) = cos(A — B) + cos c 

Ta đặt 

c 

t = tan - > 0 
2 

Ta được 

2t _ _ _ 1-t 2 

. cos(A — B) = cos(A — B) + ———7 
1 + t 2 1 + t 2 

<=> 2 1. cos(A — B) = (1 + t 2 ) cos(A — B) + 1 — ủ 2 

<=> (ủ — l) 2 cos(A — B) + 1 — ủ 2 =0 

<=> (1 - t)[(l - t) cos(A - B) + 1 + t] = 0 

t = 1 


t[l — cos(A — B)] + [1 + cos(A — B)] = 0 

s, _✓ __✓ 


> 0 


> 0 


159 

TOANMATH.com 
















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


c 

<=> t = tan 77 = 1 c = 90° 

2 

Vậy tam giác ABC vuông tại c. 

c. Theo định lý hàm số sin, ta có 

8/? 2 sinBsinC 2 sin B sin c 

VP = — — —— = :: — — 

4/? 2 (sin 2 B — sin 2 c) sin 2 B — sin 2 c 

Do đó, giả thuyết tương đương với 

2 sin c cos c 2 sin B sin c 

cos 2C sin 2 B — sin 2 c 
cos c (sin 2 B — sin 2 c) = sin B (cos 2 c — sin 2 c) 

<=> sin B cos c (sin B — cos c) + sin 2 c (sin B — sin c) = 0 
(sin B — cos c)(sin B cos c + sin 2 c) = 0 
sin B = cos c (1) 

^ .sin B cos c + sin 2 c = 0 (2) 

Ta xét: 

(1) <=> sin B = sin(90° - c) <=> B + c = 90° 

Vậy tam giác ABC vuông tại A. 


( 2 ): 


- Nếu tam giác ABC vuông tại A thi sin B = cos c => cos 2 c + sin 2 c = 0. Điều này 
vô lý. 

- Neu tam giác ABC vuông tại B thì A, c phải nhọn và 


sin B = 1 => cos c + 1 — cos 2 c = 0 <=> 


cos c — 


cos c — 


1 + V5 

2 

1 - V5 


Điều này vô lý. 

- Nếu tam giác ABC vuông tại c thì cos c = 0 => sin 2 c = 0. Điều này vô lý. 


Vậy tam giác ABC vuông tại A. 


160 


TOANMATH.com 











Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Bài 14: Cho tam giác ABC thỏa mãn hệ thức : 

A B 1 

tan—tan — = - 
2 2 2 

Chứng minh rằng điều kiện cần và đủ để tam giác ABC vuông là 

ABC 1 
sin — sin — sin — = — 

2 2 2 10 

(Đề nghị Olympic 30-4, 2006) 

Giải: Ta có : 

A B Ị— -—-—-- 

s — p(p — à) tan — = p(p — b ) tan — — Vp(p — a )(p — b)(p — c) 

A B s 2 p — ca + b — c 

=> tan — tan — = ——-—-— = -= ———-— 

2 2 p z ip — a){p — b) p a + b + c 

Do đó, từ giả thuyết ta có : 


1 a + b — c 


<=> a + b — 3c <^> p = 2c (1) 


2 a + b + c 


Mặt khác : 


abc 


=> p. abc,— — s 2 — p(p — a)(p — ò)(p — c) (2) 
4R 


s = pr = —— 
F 4R 


Thay (1) vào (2), ta được : 



Chiều thuận: Giả sử 


A B c 1 r 1 


sin — sin — sin — = — => —— = — 
2 2 2 10 47? 10 


Do đó, 


ab — -^-c 2 => 20a 2 + 20h 2 — 41ah = 0 
9 


161 


TOANMATH.com 












Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


'a 5 

—ỳb 4 
a 4 

-b = 5 

Xét a > b, ta có : 



Vậy tam giác ABC vuông tại A. 

Chiều nghịch: Giả sử tam giác ABC vuông tại A, ta có : 


( a — 2R 

I a 2 - b 2 + c 2 
ịs = ^bc — pr 


( 1 ) 


( a — 2R 

Ị (3c — b) 2 — b 2 + c 2 
[ b = 4r 


ía — 2 R 
Ị b — 4r 
(c — 3 r 


Từ (1) ta được 


5 r = 2 R 


ABC 
4 sin— sin— sin- 
2 2 2 



ABC 
sin —sin —sin — — 
2 2 2 


1 

ĩõ 


Vậy ta có điều phải chứng minh. 



162 


TOANMATH.com 








Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Giải: 

a. Ta có : 


a 2 b + a 2 c — a 3 + b 2 a + b 2 c — b 3 + c 2 a + c 2 b — c 3 

VP =---7-- 

2 abc 

a(b 2 + c 2 — a 2 ) + b(a 2 + c 2 — b 2 ) + c(a 2 + b 2 — c 2 ) 

2 abc 

b 2 + c 2 — a 2 a 2 + c 2 — b 2 a 2 + b 2 — c 2 

=-—-1-—-1-——-= cos A + cos B + cos c 

2 bc 2 ac 2 ab 

Do đó, hệ thức tương đương với 

V 2 sin(B + 45°) = cos A + cos B + cos c 

<=> sin B + cos B = cos A + cos B + cos c 

<^> sin B = cos A + cos c 

B B B A — c 

<^> 2 sin — cos — = 2 sin — cos ——— 

2 2 2 2 

B A — c 

<=> cos — = cos-—- 

2 2 

rB A - c 

c + B = A ịA = 90° 

A + B = c Lc = 90° 


2 2 _ 
B c — A 


L2 2 


Vậy tam giác ABC vuông tại A hoặc c. 
b. Ta áp dụng công thức : 

_s 

- p 1 r p — a 

s 3 r a p 

p — a 

p — 3(p — à) p — b + c — 2a (i) 

Mặt khác, ta lại có : 

abc 

S= 4R =pr . 2 

r _2 abc.p 5 

R - 5 



Theo công thức Heron, ta suy ra 

p(p — a)(p — b){p — c) 


<=> 10 




abc.p 

a + b — c\ 

-—- — abc 

2 ì 


1 

ĩõ 


163 

TOANMATH.com 





















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


<^> 5a[a — (b — c)][a + (b — c)] = 4 abc 

4 

<^> a 2 — (b — c) 2 = -bc 
<^> 5a 2 — 5(b 2 + c 2 ) + 6 bc — 0 

Từ (1) ta suy ra : b 2 + c 2 + 2bc — 4 a 2 b 2 + c 2 — 4 a 2 — 2bc. Do đó, 

5a 2 — 5 (b 2 + c 2 ) + ốbc — 0 

15 

<^> 5a 2 — 5(4a 2 — 2bc) + 6bc — 0 bc — 77 -a 2 (2) 

16 

Từ (1), (2); theo định lý Viète, ta có b, c là nghiệm của phương trình 

3 a 

, , 1S v 

X — 2 ax + — a = 0 


16 


X = 


4 

5a 


X = 


Giả sử rằng b > c, suy ra 



a 2 + 


9 a 2 

Tó 


25 a 2 
16 


a 2 + c 2 - b 2 


Vậy tam giác ABC vuông tại B. 

c. Ở bài toán này, ta sẽ sử dụng công thức 

B A 
c — r I cot — + cot — 


Do đó, giả thuyết tương đương với 

= V2r fcot — 

V 2 


c A — B 
2 r cos-cos——— 
2 2 


B A\ B 
+ cot — 1 sin —cos 


2 , 

A — B 


(*) 


. A + B 

c sin 2 “ . B 

<=> 2 cos — = v2.- B - A -sin- 

sin 2" sin 2 


c cos^ 

<^> 2 cos ^ = V2 -X 

2 . A 

sin Ị 

A V2 

<=> sin X = -2- <^> A = 90° 

2 2 

Vậy tam giác ABC vuông tại A. 


164 


TOANMATH.com 











Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Bài 16: Chứng minh nếu tam giác ABC không tù và thỏa mãn hệ thức 


R A 

— = tan — 
m n 2 


thì vuông cân tại A. 


(Đề nghị Olympic 30-4, 2007) 


Giải: Ta có 


Suy ra : 


b 2 + c 2 — 2 mị + ^ a 2 > 2 m a a 


la a a 2 

- > —— - — - > ——-— 

2 m a b 2 + c 2 2 m a b 2 + c 2 


Theo định lý hàm số sin, ta có : 


2/?sinA b 2 + c 2 — 2bc cos A 

- > -—--- 

2 m a b 2 + c 2 


Theo bất đẳng thức Cauchy, ta lại có : 


b 2 + c 2 — 2bc cos A 2hccosA 

— = 1 - 


b 2 + c 2 


b 2 + c 2 


> 1 — cos A 


Do đó, 


2 R sin A 


2 m r 


> 1 — cos A <=» 


A_ A 

2R sin^cos^ A 

---- > 2 sin 2 ^ 

m n 2 


A / 7T\ A A v A 

Vì —6 0; — ) nên sin— và cos— > 0. Ta được 

2 V 2/ 2 2 


R A 

— > tan — 
2 


Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC vuông cân tại A. 


165 

TOANMATH.com 
















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Bài 17: Chứng minh rằng tam giác ABC đều nếu thỏa mãn hệ thức 

a. 35 = 2/? 2 (sin 3 A + sin 3 B + sin 3 c) 

b. b + c - — + h a \ỉ 3 

c. 2(a cos A + b cos B + c cos c) = a + b + c 

AsinA + BsinB BsinB + CsinC CsinC + AsinA 

d. -———-1- — -1-———-= sin A + sin B + sin c 

A+B B+C C+A 

Giải: 


a. Theo công thức tính diện tích và định lý hàm số sin, giả thuyết tương đương với 
3 abc 
4 R 


= 2 R 2 


(ấ) 3 + (ầ) 3 + (ả 


<=» a 3 + b 3 + c 3 — 3 abc 

Mặt khác, theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 

a 3 + b 3 + c 3 > 3 abc 
Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi a — b — c. 

Vậy tam giác ABC đều. 

b. Trong tam giác ABC ta luôn có : 


Nên từ giả thuyết ta có : 


h a — c sin B = b sin c 


a 

b + c — — + v3(c sin B + b sin c) 

Theo định lý hàm số sin thì từ đẳng thức trên, ta có : 

2 sin B + 2 sin c = sin A + V3(sin c sin B + sin B sin c) 
Ta viết lại đẳng thức thành 

2 sin B + 2 sin c = (V3 + l)(sin c sin B + sin B sin c) 
<=> 2 sin B [1 — cos(60° - c)] + 2 sin c [1 - cos(60° — B)] = 0 
Mặt khác, ta lại có 

( sin B; sin c > 0 

Ịcos(60° - B) ; cos(60° - c) < 1 

Do đó 


2 sin B [1 - cos(60° - c)] + 2 sin c [1 - cos(60° - B)] > 0 


Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi 


166 


TOANMATH.com 












Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Ịcos(60° - B) = 1 
Ịcos(60° -0 = 1 


<=> B = c = 60° 


Vậy tam giác ABC đều. 


c. Theo định lý các hình chiếu, giả thuyết tương đương với 
2 (a cos A + b cos B + c cos c) 

= (b cos c + c cos B) + (c cos A + a cos c) + (a cos B + b cos A) = 
Hệ thức trên được viết lại thành 

(a — h)(cos A — cos B) + (b — c)(cos B — cos c) + (c — a)(cos c — cosA) = 0 

Mà trong tam giác ABC ta luôn có : 

r (a — h)(cos A — cos B) < 0 
(b — c)(cos B — cos c) < 0 
(c — a ) (cos c — cos A) < 0 

=> (a — h)(cos A — cos B) + (b — c)(cos B — cos c) + (c — a)(cos c — cos A) < 0 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi ( ^ b c „ 

J lA = B = c 

Vậy tam giác ABC đều. 

d. Theo định lý hàm số sin, giả thuyết tương đương với 

A a + B b B b + c c c c + Aa 


A + B 

Hệ thức trên được viết lại thành 
1 


+ 


B + c 


+ 


c + A 


= a + b + c 


(A — B)(a — tí) (B — c)(h — c) (c — A)(c — ã) 

+ 7 ~ —777 - 7 + 


(A + B)(ữ + h) (B + c)(h + c) (c + A)(c + ữ) 


= 0 


Mà trong tam giác ABC ta luôn có : 


'(A- B)(a - ti) > 0 
(B — 0 (b — c) > 0 
(C - A)(c - a) > 0 
(A — B) (a — b) (B — c )(b—c) (C—A) (c — a) 

(A + B)(a + h) (B + c)(h + c) (c + A)(c + ữ) 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi ( a b c 
Vậy tam giác ABC đều. 


167 

TOANMATH.com 
















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Bài 18: Chứng minh rằng tam giác ABC đều nếu thỏa mãn hê thức 

r sin A + sin B > 2 sin c 
lcos A + cos B > 2 cos c 


(sin 3A + sin 3B + sin 3C = 0 

b. 

1 cos Acos B = sin - 

( 2 

(ĐH Kiến Trúc Hà Nội 1997) 

( 1 

Ị cos B cos c = - 

c - 1 , a 3 — b 3 - c 3 

(ã = , 

v a — b — c 

(ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội 1997) 

^ Ị sin B + sin c = 2 sin A 
(tan B + tan c = 2 tan A 

(ĐH Sư Phạm Vinh 1999) 


Giải: 

a. Ta kí hiệu 


Ị sin A + sin B > 2 sin c (1) 

Ịcos A + cos B > 2 cos c (2) 

Từ (1) ta nhận xét c không là góc lớn nhất vì nếu c lớn nhất thì cạnh đối diện c cũng lớn 

nhất và theo định lý hàm số sin, ta sẽ có 

rsinC > sinA _ _ . . , . „ 

1 L 7 n => 2 sin c > sin A + sin B 
tsin c > sin B 

Điều này mâu thuẫn với giả thuyết. 

Vậy c phải là góc nhọn. Ta được : cos A > 0 nên 2 vế của 2 bất đẳng thức (1) và (2) đều 
dương. Do đó 

Ị (sinA + sinB) 2 > 4sin 2 c 
l(cos A + cos B) 2 > 4 cos 2 c 

=> (sin A + sin B) 2 + (cos A + cos B) 2 > 4(sin 2 c + cos 2 c) 

<=> 2 + 2 cos(A — B) > 4 
<=> cos(A — B) > 1 

Vì cos(A — B) < 1 nên cos(A — B) = 1. 

Vậy A = B. 

Từ (1) ta có sin A > sin c <^> a > c <=> A > c 

Mặt khác, do hàm số f(x) — cos X nghịch biến trong khoảng (0, n) nên từ (2) ta có 
168 


TOANMATH.com 







Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


cos A > cos c => A < c 

Như vậy, A = c. 

Tóm lại, ta chứng minh được tam giác ABC đều. 

b. Ta có : 

. 7 C 

cos Acos B = sin - 
2 

^ [cos(A + B) + cos(A — B)] = ^ (1 — cos c) 

<=> — cos c + cos(A — B) = 1 — cos c 
<=> cos(A — B) = 1 <=> A = B 
Khi đó, 

sin 3A + sin 3B + sin 3C = 0 
<=> 2 sin 3A + sin(540° - 6A) = 0 
<=> 2 sin 3A + sin 6A = 0 
<^> sin 3A (1 + cos 3A) = 0 
^ r sin 3A = 0 
I-COS 3A = —1 
Vậy tam giác ABC đều. 

c. Ta có : 

( 2 3 — b 3 — c 3 

a 3 — a 2 (b + c) — a 3 — b 3 — c 3 


A = 60° 


a 2 = 


a — b — c 
b 3 + c 3 — a 2 (b + c) 
2 


b 2 + c 2 — bc = a 2 


) 2 

b 2 


+ c 2 — a 2 


2 bc 


1 

2 


<^> cosA = — <=> A = 60° 

2 

Mặt khác, 

1 1 

cos B cos c = - — cos A + cos(B — c) = - 

4 2 

cos(B — c) = 1 <^> B = c 
Vậy tam giác ABC đều. 
d. Ta có : 

A B — c A A 

sin B + sin c = 2 sin A <=> cos — cos ——— = 2 sin — cos — 

2 2 2 2 

B — c . A 

cos ——— = 2 sin — 

2 2 


169 

TOANMATH.com 







Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Mặt khác, 

sin(B + c) 

tan B + tan c = 2 tan A —_——- — 2 tan A 


cosB cosC 


sin A 


= 2 ,- 


sin A 


cosBcosC cosA 

cos A = 2 cos B cos c 

<^> cos A = — cos A + cos(B — c) 

_,A\ _ B-C 

2 sin 2 — 1 = 2 cos 2 ——-1 

2 / 2 


Do ta đã có 


Nên 


(l-2-.ệ) 


B — c . A 
cos——— = 2 sin — 
2 2 


A\ A AI 

2 11 — 2 sin 2 — 1 = 8 sin 2 — — 1 ^ sin 2 — = T 

2/ 2 2 4 


A = 60° 


Do đó, 

Vậy tam giác ABC đều. 


B — c 

cos—-— = 1 <^> B = c 


Bài 19: Chứng minh rằng tam giác ABC đều nếu thỏa mãn hệ thức 
a. sin A + sin B + sin c = 4 sin A sin B sin c 


(Học viện Bưu Chính Viễn Thông 1997) 


b. 


( 1 + cos c 2 a + b 

sin c V4a 2 - b 2 
a 2 (b + c — à) — b 3 + c 3 — a 3 


(ĐH Y Thái Bình 2000) 


A,B,Ce(o,^) 


c. I ^2' 

Ị p 2 = ab sin 2 A + bc sin 2 B + ca sin 2 c 


Giải: 

a. Theo đẳng thức cơ bản, ta có : 

sin A + sin B + sin c 
Giả thuyết tương đương với 


ABC 
4cos —cos —cos- 
2 2 2 


170 


TOANMATH.com 
















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


A B c 

cos — cos — cos - = sin A sin B sin c 
2 2 2 

A B c A A B B c c 
<=> cos —cos —cos- = 8 sin —cos —sin —cos —sin-cos- 
222 222222 

ABC 1 
sin —sin —sin - = - 
2 2 2 8 

Theo bất đẳng thức cơ bản, ta lại có 

A B c 1 
sin —sin —sin - < - 
2 2 2 8 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi A = B = c. 

Vậy tam giác ABC đều. 

b. Từ a 2 (b + c — à) — b 3 + c 3 — a 3 , ta suy ra được 

a 2 — b 2 + c 2 — bc 


Theo định lý hàm số cos thì 


b 2 + c 2 — 2 bc cos A = b 2 + c 2 — bc cos A = - <=> A = 60 c 

2 


Mặt khác 
1 + cos c 


2 a + b 


sin c 
/1 + cos c 

* ——7— 
V sin c 


V4a 2 


b 2 

2 , u\2 


(2a + b) 2 2 a + b 

4 a 2 — b 2 2 a — b 


„ ,c \ 2 ^ ,c 

2cos 2 1 _ 2 a + h cos ị- 2 a + b 


c c 

2 sin^cos^, 


2 a — b 


sin 2 ^ 


2a — b 


1 + cos c 

<=> — - - 

1 — cos c 

b 2 + a 2 — c 2 

<=>-——- 

2ab 

<=> a = c 


2a + h h 
———- — = cos c 

2a — b 2 a 

b 

2 a 


Vậy tam giác ABC đều. 
c. Giả thuyết tương đương với 

(a + b + c) 2 = 2ab(l — cos 2A) + 2bc(l — cos 2B) + 2ca(l — cos 2C) 
«=> a 2 + 2(b cos 2A + c cos 2C)a + b 2 + c 2 + 2bc cos 2B = 0 (1) 

Ta xét: 


A' = (b cos 2A + c cos 2C) 2 — b 2 — c 2 — 2bc cos 2B 

= — b 2 sin 2 2A — c 2 sin 2 2C + 2bc[cos 2A cos 2C — cos(2A) + 2C] 
= — b 2 sin 2 2A — c 2 sin 2 2C + 2 bc sin 2A sin 2C 
= — (b sin 2A — c sin 2C) 2 < 0 


171 

TOANMATH.com 
















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Do đó, 


( 1 )«{ 


a = —b cos 2A — c cos 2C 
b sin2A = csin2C 


a 


a 


= b 2 cos 2 2A + c 2 cos 2 2C + 2bc cos 2Acos 2C 
0 — b 2 sin 2 2A + c 2 sin 2 2C — 2hc sin 2A sin 2C 
2 = b 2 + c 2 + 2 bc cos(2A + 2C) 


<=> cos 2B = — cos A = cos(n — A) 
T2B = 7T - A + /c2tt (2) 


_2B = A 
Ta thấy: 


n + k2n (3) 


(fc e z) 


(2) <=> B - c = k2n 

Do k 6 TL và |B — c| < 7T <=> \k2n\ < n <=> k — 0. Suy ra : B = c 

(3) <=> 2B - A = (2 k - l)n 

Do /c £ z và ũ < A, B<7T nên k — 1. Suy ra : 2B = A + 7T. 

Vậy B tù, điều này mâu thuẫn giả thuyết. 

Do đó, từ hệ thức b sin 2A — c sin 2C, ta được : 

— sin B sin 4B = sin B sin 2B 
1 

<^> cos 2B = — - 
2 


1 

<=> cos B = 77 B = 60° 

2 

Vậy tam giác ABC đều. 

Bài 20: Chứng minh rằng tam giác ABC đều nếu thỏa mãn hệ thức 

a cos A + b cos B + c cos c 2p 

a. -;— - -;——-; — = -2- 

a sin B + b sin c + c sin A 9 R 

(ĐH Y Dược Tp.HCM 2001) 

A B -C n 1 A-B B — c c — A 

b. cos 2 — + cos 2 — + cos 2 - — 2 — -cos———cos———cos——— 

2 2 2 4 2 2 2 

( c < B < A < 90° 

c. . . . A — B B — c C—A 

/sin 2A + sin 2B + sin 2C = sin A + sin B + sin c + 4 sin ———sin———sin——— 


Giải: 

a. Theo định lý hàm số sin, ta có : 

a cos A + b cos B + c cos c = R (2 cos A sin A + 2 cos B sin B + 2 cos c sin c) 
= R (sin 2A + sin 2B + sin 2C) 


172 


TOANMATH.com 














Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Theo đẳng thức cơ bản, ta có : 

sin 2 A + sin 2 B + sin 2 C = 4 sin A sin B sin c 

Do đó, 

a cos A + b cos B + c cos c = 4 R sin A sin B sin c 
Mặt khác, theo bất đẳng thức Cauchy thì : 

a sin B + b sin c + c sin A = R (2 sin A sin B + 2 sin B sin c + 2 sin c sin A) 

> 3RĨJ8 sin 2 A sin 2 B sin 2 c 

Suy ra 

a cos A + b cos B + c cos c 4R sin A sin B sin c 2 3/ ——-—-——-—- 

-:— 7 —:——-:—— < — — = - Vsin A sin B sin c 

asinB + òsinC + csinA 6R Vsin 2 Asin 2 Bsin 2 c 3 

Trong khi đó : 

2 p a + b + c 2 /? (sin A + sin B + sin c) 2 3/ ——-—-————- 

7777 =-7777-- - —77 -> 7- Vsin A sin B sin c 

9 R 9 R 9 R 3 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi sin A = sin B = sin c. 

Vậy tam giác ABC đều. 
b. Theo đẳng thức cơ bản, ta có : 

A B c ABC 

VT = 2 + 2 sin — sin — sin 77 — 2 = 2 sin — sin — sin 77 

2 2 2 2 2 2 

Do đó, giả thuyết tương đương với 

ABC A-B B-C C-A 

8 sin — sin — sin 77 — cos ——— cos ——— cos ——— 

2 2 2 2 2 2 

ABC A B c 

<=> 64 sin — sin — sin - cos — cos 77 cos 77 
2 2 2 2 2 2 

A + B A — B . B + C B — c . C+A C-A 
= 8 sin———cos—-—sin—-—cos—-—sin— 77 —cos—-— 

2 2 2 2 2 2 

<=> 8 sin A sin B sin c = (sin A + sin B)(sin B + sin c)(sin c + sin A) 

8 abc = (a + b)(b + c)(c + a) 

Mặt khác, theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 


a 


+ b > 2 Vãb 


b + c > 2 yfbc => (a + b)(b + c)(c + à) > 8abc 
.c + a> 2Vcã 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi a — b — c. 

Vậy tam giác ABC đều. 
c. Ta có : 

A-B.B-C.C-A c — A/ C + A-2B C-A 

4 sin —-— sin —-— sin —-— = 2 sin —-— cos---cos —— 

2 2 2 2 V 2 2 

c — A C+A-2B . c — A c — A 
= 2 sin —-— cos---2 sin —-— cos —-— 


173 

TOANMATH.com 































Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


= sin(c — B) + sin(B — A) + sin(A — c) 

Do đó, giả thuyết tương đương với 
sin 2A + sin 2B + sin 2C 

= sin(A + B) + sin(B + c) + sin(c + A) + sin(c — B) + sin(B — A) + sin(A — c) 
sin A cos A + sin B cos B + sin c cos c = sin B cos A + sin c cos B + sin A cos c 
<=> sin A (cos A — cos c) + sin B (cos B — cos A) + sin c (cos c — cos B) = 0 
— sin A [(cos B — cos A) + (cos c — cos B)] + sin B (cos B — cos A) 

+ sin c (cos c — cos B) = 0 

<=> (cos B — cos A) (sin B — sin A) + (cos c — cos B) (sin c — sin A) = 0 
>0 <0 >0 <0 
Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi A = B = c. 

Vậy tam giác ABC đều. 

Bài 21: Chứng minh tam giác ABC khi thỏa mãn đẳng thức sau 

A B c B A c c A B 9 

a. sin — cos — cos - + sin — cos — cos - + sin - cos — cos — = - 

222 222 2 2 2 8 


b. a + b + c — 2 + mị + rriị 

(Đề nghị Olympic 30-4, 2006) 

3A 3B A — B 

c. sin— + sin— = 2 cos——— 

2 2 2 

(Olympic 30-4, 2007) 



(Đề nghị Olympic 30-4, 2008) 


Giải: 

a. Ta có : 

A B c 1 A / B + C B — C\ 1 A 1 B + C B-C 

sin — cos — cos- = - sin— cos ——-1- cos ——— = -sim — + -cos ———. cos ——— 

2222 2V 2 2/2 22 2 2 

1 1 „ 

= - (1 — cos A) + - (cos B + cos c) 

4 4 

Tương tự vậy, ta có : 


174 


TOANMATH.com 






















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


B A c 1 1 

sin — cos — cos - = - (1 — cos B) + - (cos A + cos c) 

c A B 1 ĩ 

sin - cos — cos — = - (1 — cos c) + - (cos A + cos B) 

2 2 2 4 4 

Do đó, 

A B c B A c c A B 1 
sin — cos — cos - + sin — cos — cos — + sin - cos — cos — = - (3 + cos A + cos B + cos c) 


2 2 2 
1/ 3\ 9 

“ 4V + 2/ 8 


Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi A = B = c. 
Vậy tam giác ABC đều. 
b. Ta có : 


mị = 


mị = 


y m c = 


2(b 2 + c 2 ) — a 2 
4 

2(c 2 + á 2 ) — b 2 
4 

2(a 2 + b 2 ) — c 2 
4 


I--- 

2 a = J 2 ( m ồ + mỉ)-mị 

\ h = + mị) — mị 

\ c = Jz(mị + mị) — mị 


Suy ra 

^ (a + ồ + c) = J2(mị +mị)-mị + J2(m? + mị) - mị + ^2 (mị + mị) - mỉ 
Khi đó, theo bất đẳng thức Bunyakovsky, ta được : 

^2 (mị + mỉ) -mị + J2(m' 2 + mị) - mị + J2(mị + mị) - mỉ 


< V3.j3(mị + mị + mị) 


Hay 


a + h + c<2 mị + mị + mị 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi m a — m b — m c . 

Vậy tam giác ABC đều. 
c. Ta có: 

3A 3B 3(A + B) 3(A - B) 

sin — + sin — = 2 sin —— -cos —— - 

2 2 4 4 


Ta dự đoán : 


3A 3B A — B 

sin — + sin — < 2 cos ——— 
2 2 2 


175 

TOANMATH.com 
























Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Vậy thì ta cần chứng minh 


3(A-B) A — B 

0 < cos —-— -< cos——— (*) 

4 2 


Ta có : 


A — B 3ÍA + B) 3 (A — B) 3(A-B) 

cos ——— > 0 => 2 sin---cos--—— > 0 =» cos--—- > 0 (**) 


' 3(A + B) ' 

do sin —— -> 0 

4 , 


Lại có : 


IA — BI 31A — BI 

0 < \ - <n 


I A — B I 3 1 A — B I 

cos--- > cos —---- => cos 


4 

(A-B) 


3(A-B),.^ 
> cos--—- (,***; 


Từ (*), (**) và (***), ta có : 


3A 3B A — B 

sin — + sin — < 2 cos ——— 
2 2 2 


Dấu " = " xảy ra khi tam giác ABC đều. 
d. Theo bất đẳng thức Bunyakovsky, ta có : 


1 1 11/111 
+ —-^ + ^-^>7-1 —T+— 77 + 


. ,B . ,c 3 \„;„A B . c 


sin 2 ậ sin 2 ^ sin 2 2 “ \sin 2 sin 2 sin 2 / 


Mặt khác, theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 

111 

+ —T7+ -- > 


■ A . B . c 3 1 Ã D 7 ' 

2 2 2 A/ S ^ n 2 sn 2 sn 2 


Theo bất đẳng thức cơ bản, ta được : 


A B c 1 
sin —sin —sin - < - 
2 2 2 8 


Do đó, 


+ 


+ 


_ A B ' c 

sin^ sin 2 sin 2 


> 6 


176 


TOANMATH.com 































Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Suy ra 



Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi A = B = c. 
Vậy tam giác ABC đều. 



a. Theo bất đẳng thức Bunyakovsky, ta có : 

(m a + m b + m c y <3 (mỊ + mị + m 2 ) 


Mặt khác, ta có : 


Do đó, 


( 2 2(b 2 + c 2 ) - a 2 


= 


4 


mị = — + a ) —— => mị + mị + mị = 7 (a 2 + b 2 + c 2 ) 


m 2 = 


4 

2(a 2 + b 2 ) — c 2 
4 


(m a + + m c ) 2 < - (a 2 + h 2 + c 2 ) 

4 


Theo định lý hàm số sin và bất đẳng thức cơ bản, ta có : 


a 2 + b 2 + c 2 = 4/? 2 (sin 2 A + sin 2 B + sin 2 c) < 4 R 2 .- = 9 R 2 

4 


Khi đó 


177 

TOANMATH.com 


















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Hay 


. 9R 

m a +m b +m c < — 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi Ị B . 

J (m a = m b =m c 

Vậy tam giác ABC đều. 

b. Ta có : 


a b a 2 mị 2 b 2 + 2 c 2 — a 2 

m a m b b 2 mị 2 a 2 + 2 c 2 — b 2 

> a 2 (2a 2 + 2c 2 — b 2 ) = b 2 (2b 2 + 2c 2 — á 2 ) 
<=> 2a 4 + 2 a 2 c 2 — a 2 b 2 = 2b 4 + 2b 2 c 2 — b 2 a 2 


<^> (a 2 — h 2 )(a 2 + b 2 + 2 c 2 ) = 0 
<=^> a = ồ 


Tương tự vậy, ta có : 

b c 

— = — <=» b — c 

m b m c 

Vậy tam giác ABC đều. 

c. Theo định lý hàm số cos, ta có : 

b 2 + c 2 — a 2 

cosA =-—- 

2 bc 

A b 2 + c 2 — a 2 A b 2 + c 2 + 2bc — a 2 

=> 2 cos 2 — — 1 =-—-=> cos 2 — =-—- 

2 2 bc 2 4 bc 

A (b + c) 2 — a 2 (b + c — à)(b + c + à) p(p — a ) 

=> cos 2 — = - 77 -= -77--= ---- 

2 4oc 4oc bc 


Tương tự, ta được : 


Do đó, 



p(p — b) 
ca 

p(p - c) 
ab 


1 ? B1 c p(p — a) p(p — b) p(p — c) p 2 

a° 2 D 2 c b 2 abc abc abc abc 

Mặt khác, theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 

(a + b + c) 3 27 

V — ----— > —abc 

H 8 8 


Hay 


1 A I B I c p 2 ^ 27 
— cos 2 — + -cos 2 — + -cos 2 - = —— > — 
a 2 b 2 c 2 abc 8 p 


178 


TOANMATH.com 


















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi a — b — c. 

Vậy tam giác ABC đều. 
d. Ta có : 

r 1 1 1 p — a p — b p — c 


p a + b + c 

5 = 25 

9 1 


r a r b r c ỏ 5 

< 18 R _ 18 abc 

ab + bc + ca 4 s(ab + bc + ca) 25 1,1 ,1 

V a + b + c 

Do đó, giả thuyết tương đương với 

/1 1 1 \ 

(a + h + c)(- + f + -= 9 

\a b c) 

Mặt khác, theo bất đẳng thức Cauchy, ta lại có : 

a + b + c > sVabc ị ị. 

■ 111 3 =>(a + b + c)(- + 7 + -)>9 

- + 7 + - > 77 == Va b c) 

ya b c 'ựãbc 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi a — b — c. 

Vậy tam giác ABC đều. 

Bài 23; Xác định đặc điểm của tam giác ABC nếu nó thỏa mãn hệ thức 
a. sin 6A + sin 6B + sin 6C = 0 
sin A + sin B + sin c 


b. 


cos A + cos B + cos c 
5 = 1 


= V3 


ívs 


3(a + b + c) 2 — 36 


(ĐH Luật Hà Nội 1995) 


Giải: 

a. Ta có : 

Ịsin 6A + sin 6B = 2 sin 3(A + B) cos 3(A — B) 

Ị sin 6C = —2 sin 3(A + B) cos 3(A + B) 

=> sin 6A + sin 6B + sin 6C = —2 sin 3(A + B) [cos 3(A — B) — cos 3(A + B)] 
= —2 sin 3C (—2 sin 3A sin 3B) = 4 sin 3A sin 3B sin 3C 
Do đó, giả thuyết tương đương với 

sin 3A = 0 

4 sin 3A sin 3B sin 3C = 0 <=» sin 3B = 0 

.sin 3C = 0 

Vậy tam giác ABC có ít nhất một góc bằng 60° hoặcl20°. 


179 

TOANMATH.com 





















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


b. Giả thuyết tương đương với 

(sin A — V3 cos à) + (sin B — V3 cos B) + (sin c — V3 cos c) = 0 
<^> sin (a — —) + sin (b — —) + sin (c — —) = 0 


(k + B 7T 


2 sin 


. ị 
sin Ị 


V 2 

3, 

/A + B 

7T 

1 V 2 

3. 

'A + B 



3 7 V 37 

A — B /A + B n\ /A + B n\ 

:os ——-2 sin ——-— cos ——-— = 0 

2 V 2 3/ V 2 37 

A — B /A + B 7T\ 1 

cos——-cos ——-— = 0 

2 V 2 3 / J 

/A 7T\ /B 7T\ 

' - -rH 




( A 

7T\ 

= 0 


sin 

(2 

e) 



/B 

7T\ 



sin 

(1 

e) 

= 0 




7T\ 

= 0 


sin 

(2 

ô) 

Ta xét: 





/ A 

sin— — — = 0 
\2 67 


A = 60° 


Vậy tam giác ABC có ít nhất một góc bằng 60°. 

c. Theo công thức Heron và bất đẳng thức Cauchy, ta có : 

/p — a + p — b + 

1 — s 2 — p(p — a)(p — b)(p — c) < p 1-—— - 

Do đó, 


p — c 


p 4 

£-> 1 
27 


p‘ 


> 3V3 


Suy ra 
Hay 

V 3 (a + b + c) 2 > 36 
Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi a — b — c. 

Vậy tam giác ABC đều. 


180 


TOANMATH.com 















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Bài 24: Nhận dạng tam giác nếu biết rằng 
A B 1X , 

tan —; tan — là nghiệm của phương trình X + a ± x + b ± — 0 
B c ^ , 

tan —; tan - là nghiệm của phương trình X + a 2 x + b 2 — 0 
c A „ 

tan -; tan — là nghiệm của phương trình X + a 3 x + b 3 — 0 


Và 


(1 - a t + bj)(l -a 2 + b 2 ){ 1 - a 3 + b 3 ) = 5616 - 3240V3 


Giải: Từ giả thuyết, ta có : 


x z + a t x + b ± — Ị X — tan — )[x — tan — 


< 


x z + a 7 x + b 7 — \x — tan — )[x — tan - 


x z + a 7 x + bo — ị X — tan -){ X — tan — 


4 

A 


Lấy X — —1, ta có : 

(1 - % + bi)(l -a 2 + ò 2 )(l -a 3 + b 3 ) = ^1 + tan^ ^1 + tan^ ^1 + tan^ 
r / A B C\ 

+ ( tan 4 


+ tan — + tan - 
4 4 


A B B c c A\ A B c 

+ I tan —tan— + tan—tan- + tan-tan— + tan—tan—tan- 
4 4 4 4 4 4/ 4 4 4 


2 


Mặt khác : 


B c 

/B + C\ /n A\ tan 4 +tan 4 tai 

-m—(ĩ-ĩ)-rT|^V 

(tan I + tan ị) (l + tan ị) = (l - tan 1) (l - tan I tan ị) 

A B c A B B c c 
tan — + tan — + tan - + tan — tan — + tan —tan - + tan -tan — 

4 4 4 44 44 44 

A B c 

= 1 + tan —tan — tan - 
4 4 4 

/ A B C\ 

(1 -a ± + b ± )( 1 - a 2 + b 2 ){ 1 - a 3 + b 3 ) = 4 ^1 + tan^tan-tanịj 


. n A 
tan ị- tan ị 


_ B_c ._ 7 T_A 

tan^tanT 1 + tan^tanẸ 


ABC / 7T \ A B c A B c 

Do —; —G (0; — ) => tan —;tan —;tan- G (0; 1) => tan—tan—tan- G (0; 1) 

4 4 4 V 4/ 4 4 4 4 4 4 


181 

TOANMATH.com 













Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Theo bất đắng thức Cauchy, ta có : 

, _ A B c 

1 + X — 1 + tan — tan — tan - 
4 4 4 

A B c A B B c c A 
= tan — + tan — + tan - + tan —tan — + tan —tan - + tan -tan — 
4 4 /ị 4 ,/ị 44 44 


> 3 


\ 


A B c 3 
tan — tan — tan — + 3 
4 4 4 ^ 


/ A B C\ 2 

tan—tan —tan- = 3x + 3x 
V 4 4 4/ 


X" — 3x 2 — 3x + 1 > 0 


: 3 — 3x 2 

<=> (x + l)(x -2 + V3)(x - 2 - V 3 ) > 0 

<^> 0 < X < 2 — V 3 
Do đó, 

(1 -a ± + b ± )(l -a 2 + b 2 ){ 1 - a 3 + b 3 ) = 4(1 + X 3 ) 2 < 4 [1 + (2 - V 3 ) 3 ] 

= 5616 - 3240 V 3 

Dấu " = " xảy ra klri và chỉ khi tam giác ABC đều. 

Bài 25: Tìm tất cả các đặc điểm của tam giác ABC đồng thời thỏa điều kiện 


>■ L 


s = a 2 — (b — cy 


Isin 2 A + sin 2 B + sin 2 c = cotA + cotB + cotC 
b. (1 + b + c — bc ) cos A+(l + c + a — ca) cos B + (l + a + b — ab) cos c 

rosin A 


= 3 


c. 


jsin B 
>sin A 


+ 4 sin A = 1 + 4 sin B 


?sin c 


+ 4sinC = 1 + 4sinA 


d. tan A + tan B + tan c = 


3 (sin A + sin B + sin c) 
cos A + cos B + cos c 


Giải: 

a. Theo định lý hàm số cot, ta có : 

cotA + cotB + cotc = 

Theo định lý hàm số sin, ta được : 

4 R 2 

cot A + cot B + cot c = ——- (sin 2 A + sin 2 B + sin 2 c) 

45" 

Do sin 2 A + sin 2 B + sin 2 c = cotA + cotB + cotc nên s — R 2 . 


a 2 + b 2 + c 2 
45 


182 


TOANMATH.com 















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Theo định lý hàm số sin, ta lại có : 

R 2 = 5 = a 2 - (b - c) 2 = 4fl 2 [sin 2 A - (sin B - sin c) 2 ] 


<=> - = (sin A + sin B — sin c) (sin A — sin B + sin c) 


A+B A-B 
= [ 2 sin ——— cos —-— 

C/ 


c C\ / A + c A — c 
2 sin - cos - 2 sin —-— cos ■ 


2 

A - B 


A + B 


Do đó, 


= 2 cos - cos ——-cos —— 

2 V 2 2 

c B A B A c 
— 16 cos - cos — sin — sin — sin — sin - 
2 2 2 2 2 2 


,A 1 

4 sin B sin c sin — = — 
2 4 


B 

2 cos —I cos 


2 

A - c 


B B 

2 sin —cos — 
2 2 

A + C 


— cos- 


Mặt khác, theo định lý hàm số sin, ta lại có : 


sin A sin B sin c = 


abc s. 4 R 


8 R 1 


8 R' 


Nên 


Ta biết rằng 


1 sin 2 2 1 A A 1 

— = - . ; = , tan „ <=» tan „ = - 

16 2 sin A 4 2 2 4 


1 tan ? 8 . 17 

—;——- = sin A =-——- = — => sin B sin c = — > 1 

2 sin B sin c 1 . «,A 17 16 

1 + tam -ị 

Điều này không thể xảy ra. 

Vậy không tồn tại tam giác ABC thỏa mãn hai hệ thức đã cho. 
b. Từ giả thuyết, ta viết lại thành 

cos A + cos B + cos c + (a cos B + b cos A) + (b cos c + c cos B) + (a cos c + c cos A) 
— (bc cos A + ca cos B + ab cos c) = 0 
Theo định lý các hình chiếu và định lý hàm số cos, ta có : 


( (a cos B + b cos A) + ( b cos c + c cos B) + (a cos c + c cos A ) — c + a + b 

bc cos A + ca cos B + ab cos c = - (a 2 + b 2 + c 2 ) 

Do đó, giả thuyết tương đương với 

cosA + cosB + cosC = ì(a 2 + b 2 + c 2 ) - (a + b + c) + 3 

Mặt khác, theo bất đẳng thức Bunyakovsky, ta có : 

3(a 2 + b 2 + c 2 ) > (a + b + cy 


183 

TOANMATH.com 
















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Nên 


1 ^ _ 1 

- (a 2 + b 2 + c 2 ) — (a + b + c) + 3 > - (a + b + c) 2 — (a + h + c) + 3 
2 6 

1 , ^„3 3 

= ^(a + h + c-3) 2 +^>^ 
ò 2 2 

Theo bất đẳng thức cơ bản, ta có : 


cos A + cos B + cos c < 

Do đó, dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi a = b — c — 1. 
Vậy tam giác ABC đều, có độ dài các cạnh bằng 1. 
c. Hệ đã cho được viết lại thành 


3 

2 


psinA-sinB + 4 ( sin A _ sin B) = 1 (1) 

ị 3 sin A-sinC _ 4 ( sin A - sin c) = 1 (2) 
Xét (1), ta đặt u — sin A — sin B. Khi đó : 

3 U + 4u = 1 


Ta xét hàm số 


f(u ) = 3 U + 4 u, u e M. 
f'(u) = 3 u ln3 + 4 > 0 

Do đó, hàm số đồng biến. 

Ta thấy u — 0 là nghiệm của phương trình và VP là hàm hằng nên lí = 0 là nghiệm duy 
nhất của phương trình. 

Suy ra : sin A = sin B A = B 

Xét (2), ta đặt V = sin A — sin c. Khi đó : 


Ta xét hàm số 


3 V — 4v — 1 


f(v) — 3 V — 4v, reẵ 
/' (v) = 3 v ln3 -4 
f"(v) = 3 v ỉn 2 3> 0 

Suy ra V — 0 và V — 2 là hai nghiệm duy nhất của phương trình. 

Với V = 0 thì sin A = sin c <=» A = c. 

Với V = 2 thì sin A = sin c + 2 > 2 (vô lý). 

Vậy tam giác ABC đều. 

d. Theo các đẳng thức cơ bản, ta có : 

{ sin A + sin B + sin c > 0 

ABC 

cos A + cos B + cos c = 1 + 4 sin — sin — sin - > 1 

2 2 2 

tan A + tan B + tan c = tan A tan B tan c 
Ket hợp với giả thuyết, ta suy ra 


184 


TOANMATH.com 



Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


tan A tan B tan c > 0 


Tương đương tam giác ABC nhọn. 
Giả sử : 


n r R A ^ [tan A > tan B > tan c > 0 

s s 2 to <COSA<COSB< cosC 

Theo bất đẳng thức Chebyshev, ta có : 

tan A + tan B + tan c cos A + cos B + cos c tan A cos A + tan B cos B + tan c cos c 

- — -- . --- > --- 

3 3 3 

Ta viết lại bất đẳng thức trên thành 

3 (sin A + sin B + sin c) 

tan A + tan B + tan c >-—— —— -— 

cos A + cos B + cos c 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi A = B = c. 

Vậy tam giác ABC đều. 

Bài 26: Tìm đặc điểm của tam giác ABC nếu nó thỏa mãn điều kiện 

a. 27(a 2 + c 2 — b 2 )(a 2 + b 2 — c 2 ) — 256 bcR 2 

b. r a l a + r b l b +r c l c = p 2 

A 2012 + B 2012 + C 2012 n 2012 
c ' 3 = ( 3 ) 

4 sin A sin B sin c a + b + c 
ab + bc + ca 18 R 3 


Giải: 

a. Theo định lý hàm số cos, ta có : 

ịa 2 + c 2 — b 2 — 2 ac cos B 
la 2 + b 2 — c 2 — 2 ab cos c 
Do đó, giả thuyết tương đương với 

27.2 ac cos B. 2 ab cos c = 256 bcR 2 <=> a 2 cos B cos c = 


64/? 2 


Theo định lý hàm số sin, ta viết hệ thức trên thành 


16 

cos B cos c sin A = —- 

27 


Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 
cos B cos c sin 2 A = i (1 - cos 2 A)[cos(B - c) - cos A] 

ĩ „ _ 1_ 

< ^(1 — cos 2 A)(l — cosA) = -1(2 + 2 cosA)(l — cosA)(l — cosA) 
2 4 


185 

TOANMATH.com 














Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


1 ị2 + 2 cos A + 1 — cos A + 1 — cosA^ 16 

“ 4 V 3 ì = 27 

Do đó, dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi ( C° S (B ^ — 1 . 

t2 + 2 cos A = 1 — cos A 

B = c 

1 

lcos A = — - 

3 

1 

Vậy tam giác ABC cân tại A và thỏa mãn cos A = — - 
b. Ta có : 


r a = 


p — a 


\ 


p(p — b)(p — c) 


p — a 


6 + c 


yịbcpíp — a ) 


Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 

2^íbc Ị— -——-- h + c p — b + p — c 

;pv(p “ b)(p - c) < tvt-P 




h + c 


ap 

T 


Tương tự, ta được : 



Do đó, 

rJa + nh + r ck ^ p 2 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi a—b — c. 

Vậy tam giác ABC đều. 


c. Ta xét hàm sô 


f(x) — x 2012 ,x 6 (0;7ĩ) 
f'(x) = 20 1 2x 2011 
f"(x) = 2012.2011. X 2010 > 0 
Theo bất đẳng thức Jensen, ta có : 

/(A) + /(B) + /CO > ^ || A+B + C ^ = ^2012 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi A = B = c. 

Vậy tam giác ABC đều. 


186 


TOANMATH.com 


















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


d. Theo định lý hàm số sin và đẳng thức cơ bản, ta có : 

„ ' A_ B_ c 

a + b + c sin A + sin B + sin c 4cos 2 -cos ^cos^ 


18 R 3 

Do đó, giả thuyết tương đương với 


9 R 2 


9 R 2 


„ - .ABC 

72 R sin —sin —sin - — ab + bc + ca 
2 2 2 


Mặt khác, ta lại có kết quả sau : 





Nên hệ thức trên được viết lại thành 
18 Rr — ab + bc + ca 
abc 

<=> 18.—— — ab + bc + ca 
4 p 

9 abc = (ab + bc + ca)(a + b + c) 
Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 



=> (ab + bc + ca)(a + b + c) > 9 abc 
Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi a — b — c. 

Vậy tam giác ABC đều. 

Bài 27: Tìm đặc điểm của tam giác ABC nếu nó thỏa mãn đẳng thức 

Ịcos 2 A + cos 2 B + cos 2 c < 1 
(sin 5A + sin 5B + sin 5C = 0 

b Ịa 2 sin 2B + b 2 sin 2A = Aab cos Asin B 
l sin2A + sin2B = 4 sin A sin B 



Do đó, 


187 

TOANMATH.com 













Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


sin 5A + sin 5B + sin 5C = 0 


A 

cos— = 0 
2 

B 

cos— = 0 <=* 
2 

c 

cos- = 0 
2 


7r 3n 

A 5 VA 5 
n _ 3n 

B = 5 VB = T 

n 3n 
C= 5 VC= 5 


Mặt khác, theo đẳng thức cơ bản ta có : 

1 — 2 cos Acos B cos c = cos 2 A + cos 2 B + cos 2 c < 1 <=> cos Acos B cos c > 0 
Suy ra, ta chọn 



Vậy tam giác ABC có ít nhất một góc 36°. 

b. Theo định lý hàm số sin, ta có : 

a 2 sin 2B + b 2 sin 2A = 4 ab cos Asin B 
<=> sin 2 A. 2 sin B cos B + sin 2 B. 2 sin A cos A = 4 sin A cos A sin B cos B 
<=> sin A cos B — sin B cos A = 0 
<=> sin(A — B) = 0<^>A = B 

Khi đó, thay A = B vào hệ thức sin 2A + sin 2B = 4 sin A sin B. Ta được : 

2 sin 2A = 4 sin 2 A 
<^> cosA = sinA <=> A = 45° 

Vậy tam giác ABC vuông cân tại c. 

c. Từ đẳng thức cơ bản : 

sin 2 A + sin 2 B + sin 2 c = 2 + 2 cos A cos B cos c 
Ta suy ra : sin f c + sin 2 c = 2 + 2 cos A cos B cos c 
Mà 0 < sin c < 1 => sin t c + sin 2 c < 2 
=>2 + 2 cos A cos B cos c < 2 
=> cos A cos B cos c < 0 
=> cos c < 0 

Mặt khác cũng từ : 0 < sin c < 1 => sin*^ c > sin 2 c 

=> sin 2 A + sin 2 B > sin 2 c 

=> a 2 + b 2 > c 2 — a 2 + b 2 — 2 ab cos c 


=> cos c > 0 

Do đó, cos c = 0 c = 90°. 
Vậy tam giác ABC vuông tại c. 


188 


TOANMATH.com 






Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Bài 28: Tìm tất cả các tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là các số nguyên dương, không 
có ước chung và thỏa mãn đẳng thức 


- A - B c /6p 

cot 2 77 + 4 cot 2 — + 9 cot 2 77 = (-— 
2 2 2 \7r 


(Đề nghị Olympic 30-4, 2006) 


Giải: 

Ta có công thức : 


A B c 

r = (p — à) tan — = (p — b) tan — = (p — c) tan - 

, A B c , * 

=> r ẳ cot —cot —cot- = (p — a)(p — b)(p — c) 


Mà theo công thức Heron, ta lại có : 


s 2 


p r 

(p — a)(p — b)(p — c) — — =-— pr 2 

p p 


Do đó, 


Theo đẳng thức cơ bản, ta có : 


p ABC 
— = cot — cot — cot 77 
r 2 2 2 


A B c A B C N 
cot— cot— cot- = cot— + cot— + cot — (*) 
222 2 2 2 


Ket hợp với giả thuyết, ta được 

A B 


_/ ,A . L\ ( A tí C\ 

49 cot 2 77 + 4 cot 2 77+9 cot 2 77 = 36 cot 77 + cot 77 + C 0 t 77 

V 2 2 2/ V 2 2 27 

Theo bất đẳng thức Bunyakovsky, ta có : 

/ A B C\ 2 / A -B ,C\ 

36 í cot^ + cot^ + cot 2 ) ^ 49 Ị^cot ^-+4cot — + 9 cot -J 

Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi 


A _ B „_c 
cot 2 2cot2- 3 cot 2 


Ket hợp với (*), ta có : 


r A 
cot 77 = 7 
2 

B 7 

< cot 77 = -7 <=> 

2 4 

c 7 

cot 77 = 77 

^29 


( . 7 

sinA = 77- 

25 

56 

sin B = 7— 
65 

63 

sin c = — 
65 


189 

TOANMATH.com 














Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Chủ ỷ: Đen đây, cơ bản bài toán đã hoàn thành, nhưng ta có thể có được một kết quả đẹp 
hơn nữa bằng việc áp dụng định lý hàm số sin, khi đó : 

25a 65 b 65 c 

~7~ = ~S6 = ~63 

Ta chọn : a = 13, b = 40, c — 45. 

Vậy tam giác ABC có 3 cạnh thỏa mãn hệ thức : 

a:b:c = 13:40:45 

Bài 29; Xác định hình dạng của tam giác ABC có 3 góc A, B, c thỏa mãn 

/ A B B c .c A\ 

4 sin — cos — + sin — cos - + sin - cos — = tan A tan B tan c 

V 2 2 2 2 2 2 ì 

(Đề nghị Olympic 30-4, 2008) 

Giải: 

ABC / 7T\ 

Do 77; —; 77 £ ( 0; 77^) nên 
222 \ 2' 


/ A B B c c A\ 

tan A tan B tan c = 4 sin — cos — + sin — cos 77 + sin 77 cos 77 > 0 

V 2 2 2 2 2 2/ 

Do đó, tam giác ABC nhọn. Theo bất đẳng thức cơ bản, ta có : 

tan A tan B tan c > 3^3 

Ta có thể giả sử : 

n / A B\ / B C\ 
0<A<B<C<-=» (sin-- sin-J Ị^cos-- cos-J < 0 


2. 

A B B C A c B B 

sin „ cos- + Sin-C0ST7 < sin77C0S77 + sin77C0S77 
22 


Mà 


Suy ra : 


A c 1 

sin 77 cos 77 = 77 
2 2 2 


B 

COS77 + sin 
2 


2 2 
A-C 


1 B 

< 77COS77 

2 2 


/ A B B c c A\ B 

4 sin 77 cos 77 + sin 77 cos 77 + sin 77 cos 77 < 4 cos 77 + 2 sin B 

V 2 2 22 2 2/ 2 

Ta xét hàm số 


f(x) 


X / 7 T\ 

= 4 cos - + 2 sin X, X e Ị^o, — J 
f'(x) — 2 ^cosx — sin-) 


190 


TOANMATH.com 












Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


f\x) = 0 ^ = 3 



Từ bảng biến thiên, ta được 

/O) < 3V3 

Do đó, 

/ A B B c c A\ B ^ _ 

4 sin — cos- + sin-cos- + sin -cos — < 4 cos — + 2 sin B < 3 V3 

V 2 2 2 2 2 2/ 2 

Dấu " = " xảy ra klri và chỉ khi 

A = c 

n 

B = 77 
3 

Vậy tam giác ABC đều. 

BÀI TẬP Tự LUYỆN 

3.3.1. Tính các góc của tam giác ABC nếu nó thỏa mãn 

,A , -B _ _c 

a. sin 2 A + sin 2 B + sin 2 c = cos 2 — + cos — + cos - 

b. (1 + cotA)(l + cotB) = 2 

A B c 

c. sin A + sin B + sin c — 2 sin — sin — = 2 sin - 

2 2 2 


Ị b 2 + c 2 < a 2 

Isin A + sin B + sin c = 1 + V 2 

(ĐH Ngoại 


(ĐH Công Đoàn 2001) 
(ĐH Vinh 2000) 


(ĐH An Ninh 2000) 


Thương Tp.HCM 1998) 


191 

TOANMATH.com 






Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


í c = min{A, B, c} > — 

G. j 4 

(cos A + cos B > cos(A — B) 

3.3.2. Hãy xác định các góc của tam giác ABC, biết rằng 


5A 5B 5C 

cos — + cos — + cos — = 
2 2 2 


3V3 

~Y~ 


(Đề nghị Olympic 30-4, 2006) 


3.3.3. Tính các góc của tam giác nhọn ABC biết 


^■(cos 3 A + cos 3 B + cos 3 c) + 2 cos Acos B cos c = J 
3 4 

(Đề nghị Olympic 30-4, 2007) 

3.3.4. Tính số đo các góc của tam giác ABC có diện tích s và các cạnh a, b, c thỏa mãn hệ 
thức : 


(V2 - l)(a 2 + b 2 ) + c 2 = 45 

(Đề nghị Olympic 30-4, 2008) 


3.3.5. Tính diện tích tam giác ABC, biết rằng 

b sin c (ồ cos c + c cos B) = 20 

3.3.6. Cho tam giác ABC có các góc thỏa mãn 


c ^ A-B 

cos -cos(A — B) + cos c cos —-— = 0 


Tính sin A + sin B. 


3.3.7. Chứng minh tam giác ABC cân khi các góc thỏa mãn hệ thức 
sinA 

a. -— = 2 sin c 

cos B 

sin 2 B tan B 
sin 2 c tan c 

sin A + sin B 1 

c. -—--— = - (tan A + tan B) 

cosA + cosB 2 

192 


TOANMATH.com 









Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


d. tan A + 2 tan B = tan A tan 2 B 

2 sin A sin B c 

e. -;——-= cot- 

sin c 2 

f. a sin(B — c) + b sin(c — A) = 0 

g. a = a cos 2B + 2 b sin 2B sin c 

h. (a 2 + b 2 ) sin(A — B) = (a 2 — b 2 ) sin c 

j Ịa 2 sin 2B + b 2 sin 2A = Aab cos Acos B 
l sin 2A + sin 2B = 4 sin Asin B 

3.3.8. Chứng minh tam giác ABC vuông khi nó thỏa mãn hệ thức 

B a + c 

a. cot— = — 7 — 

2 b 


b. sin A + sin B + sin c = 1 + cos A + cos B + cos c 

c. sin A + sin B + sin c = 1 — cos A + cos B + cos c 


1 

d. s — -{a + b — c){a + b + c) 

1 , . c + b 

e. ——- + cotA =—-— 

sin A a 

f. sin 2 A + sin 2 B = 1 + cos 2 c 

C-B c — b 
s 2 c + b 

7 A „■ 2 B — c 

h. ( b - c ì = 4sin 2 

\ b ) 1 — cos 2B 

n B c 

i. h a — 2v2p. sin —sin- 

3.3.9. Chứng minh rằng tam giác ABC đều nếu nó thỏa mãn hệ thức 


A B c 

a. sin A + sin B + sin c = cos — + cos — + cos - 

2 2 2 


193 

TOANMATH.com 












Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


A B c 

b. cos A + cos B + cos c = sin — + sin — + sin - 

2 2 2 


c. Vsin A + Vsin B + Vsin c = 


d. Vcos A + Vcos B + Vcos c = 


A 

cos — + 
2 


\ 


B 

cos — + 
2 


\ 


cos- 

2 


N 


A 

sin — + 
2 


B 

sin — + 
2 


c 

sin- 

2 


ABC 

e. cos Acos B cos c = sin — sin — sin- 

2 2 2 


111 
f. + 


+ 


+ 


cos A cos B cos c . A B c 

sin 7^ sin 2 sin 7^ 

g. 2 V 3 sin B sin c + sin A — 2 (sin B + sin c) = 0 

h. cos A + cos B + cos c + cos 2A + cos 2B + cos 2C = 0 

i. 3 (tan 2 A + tan 2 B + tan 2 c) = tan 2 A tan 2 B tan 2 c 

ABC 

j. tan — tan — tan J = (7 — 4V3)(2 — V 3 ) 

4 4 4 

k. a(l — 2 cos A) + b(l — 2 cos B) + c(l — 2 cos c) = 0 


m. 


la 2 = 


a — 2b cos c 
b 3 + c 3 — a 3 


b + c — a 


n. 


'CL b c 2 
b a ab 

1 

cos Acos B = - 
4 


3.3.10. Cho tam giác ABC nhọn thỏa điều kiện 

1 + cos A cos B + cos B cos c + cos c cos A — (cos A + cos B + cos c) 

= 2 cosAcosBcosC 

194 


TOANMATH.com 




























Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác đều. 

(Đề nghị Olympic 30-4, 2006) 

3.3.11. Nhận dạng đặc điểm của tam giác ABC nếu biết 

a. cos 2 A + cos 2 B + cos 2 c = 1 

b . c — c cos 2B + b sin 2B 


c. 

d. 

e. 


a 2 + b 2 + c 2 > 8 


a b c 

-— -1---1-— = cos A + cos B + cos c 

b + c c + a a + b 


a 2 sin 2B + b 2 sin 2A = c 2 cot- 

2 


f. sin(A + B) cos(A — B) = 2 sin A sin B 

sin B 2 cos A + cos c 
sinA 2cosB + cosC 


h. 


201 Vtan A + 201 Vtan B + 201 Vtan c = 


2012 

A 2012 

g 2012 


cot — + 

cot — + 


2 

2 

V 

> 

\ 



i. 


i 


sin 2A + sin 2B + sin 2C 32 V 3 


A B c 9 

cos z 7^cos z ~-cos z ỹ 


A_ B_ c 

12 cos y cos cos Tỹ 

tan A tan B tan c =-——-—-— 

cos A + cos B + cos c 


k. lị + lị + lỉ = p 2 


GỢI Ý GIẢI BÀI TẬP Tự LUYỆN 

3.3.1. 

a. Theo đẳng thức cơ bản, giả thuyết tương đương với 


195 

TOANMATH.com 




















Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


ABC 
cos A cos B cos c = sin — sin — sin - 

2 2 2 


(Tam giác ABC đều) 

b. Biến đổi tương đương, chú ý xét trường hợp cot A cot B — 1 = 0 và cot A cot B — 
1*0 


(Tam giác ABC có góc c = 45°) 

c. Theo đẳng thức cơ bản, ta có 

A B c 

sin A + sin B + sin c = 4 cos — cos — cos - 

2 2 2 

(Tam giác ABC có góc c = 120°) 

d. Theo bất đẳng thức Bunyakovsky, ta có : 

b + c < V2(b 2 + c 2 ) < aV2 
Theo định lý hàm số sin, ta lại có : 

sin B + sin c < V 2 sin A 


Suy ra 

sin A + sin B + sin c < (1 + V 2 ) sin A < 1 + V 2 
(Tam giác ABC vuông cân ở A) 

e. Từ giả thuyết ta suy ra tam giac ABC không tù. Do đó 


rsin A > sin c 
Isin B > sin c 


sin 2A sin 2A 
cos A = —-—- < ——:—- 
2sinA 2sinC 

sin2B sin2B 
cos B =-< 


(Tam giác ABC vuông cân ở A hoặc ở B hoặc đều) 

3.3.2. 

n 3n 

5 : T 


2 sin B 2 sin c 


Nếu A, B, c £ 
Do đó, 


5A 5B 5C 3V3 
thì cos — + cos — + cos ~2 - < 2 < —— (mâu thuẩn) 


A,B,Ce(o,|)u(y,7r) 
Giả sử A < B < c, chỉ có thể xảy ra klrả năng 

A,Be(o,^;Ce(y,7r) 


k 2 

Theo bất đẳng thức Jensen, ta có : 


' 5A 5B / 7T\ / n n \ 

2 ' 2 6 V ■' 2) c V 2'2 ) 
5C — 47T / n n \ /5C — 47T\ 

2 V 2'2/ COS \ 2 ) 


5C 


= cos ■ 


196 


TOANMATH.com 













Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Dấu 


5A 5B 5C /5A + 5B + 5C — 7T\ 3V3 

cos — + cos — + cos — < 3 cos ---—- = ——- 

2 2 2 V 6 ) 2 

xảy ra khi và chỉ khi 


{ n 
A = B = -r- 
15 

1371 

15 


3.3.3. Áp dụng đẳng thức cơ bản : 

cos 2A + cos 2B + cos 2C = —1 — 4 cos A cos B cos c 
Khi đó giả thuyết tương đương với 


4 1 _ 5 

^ (cos 3 A + cos 3 B + cos 3 c) — ^ (cos 2A + cos 2B + cos 2C) = -ị 

Ta sẽ xét hàm số 


4 1 / 7T\ 

f(x) — -cos 3 X — — cos 2x; X G Ị^O; — J 

/'(x) = —4 cos 2 X sin X + sin 2x = (1 — cos 2x) sin 2x 

f'(x) — 0 o X = 1 Ị- 
3 

Lập bảng biến thiên hàm f(x) trên (ũ; ^ thì ta có f(x ) > / (^j = ^ 

=*• s = /(A) + /(B) + /CO > i 

4 

3 . 3 . 4 . Theo bất đẳng thức Cauchy, với k > 0 ta có : 

(a + kb ) 2 > 4/cah > 4/cah sin(c + 45°) 

(Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi a = kb và c = 45°) 

(a + kb) 2 > 2kaòV2 sin c + 2/cabV2 cos c 
Do (a + kb) 2 < 2 (a 2 + k 2 b 2 ) 

=> 2(a 2 + k 2 b 2 ) > 4kyÍ2S + k^2{a 2 + b 2 - c 2 ) 

<=> (2 - /cV2)a 2 + ( 2 /c 2 - /cV2)h 2 + kyÍ2c 2 > 4/cV25 

Khi đó, chọn k — 1, ta có : 


(V 2 - 1 )(a 2 + b 2 ) + c 2 > 45 


197 

TOANMATH.com 






Chương 3 : Hệ thức lượng trong tam giác 


Dấu " = " xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC cân tại c và góc c = 45°. 

3.3.10. Đề đã cho được viết lại 

(1 — cos A)(l — cos B)(l — cos c) = cos Acos B cos c 
Ta sẽ chứng minh : 

^1 — cos A\ /1 — cos B\ /1 — cos c> 


Ta đặt: 


cos A 


A 

X = tan — 
2 


cos B 


B 

y = tan - {x, y,z> 0) 


c 

z = tan - 
2 


cos c 

cos A = 
cos B = 

cos c = 


> 1 




Do đó, điều cần chứng minh tương đương với 


1 — X 2 
1 + X 2 

1-y 2 
1 + y 2 

1-Z 2 

1 + z 2 


2x 


2 y 


1 -X 2 ) VI -y 2 7 VI -z 


2z 


„ , > 

2 / 


xyz 

ABC 
tan A tan B tan c > cot^cot^cot^ 

2 2 2 

A , _ „ , _ ^ ^ _ B + c c + A , _ A + B 
tan A + tan B + tan c > tan —-— + tan — -1- tan ——— 


198 


TOANMATH.com 




















Đọc thêm : Tóm lược tiểu sử các nhà khoa học có ảnh hưởng đến lượng giác 


Đoc Thêm 

TÓM LƯỢC TIỂU SỬ CÁC NHÀ KHOA HỌC 
CÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN LƯỢNG GIÁC 



"' HIPPARCHUS (190-120 TCN) 

Hipparchus là một nhà thiên văn học, địa lý học, nhà toán học Hy Lạp. Ông được xem là 
người sáng lập ra môn lượng giác học bởi những tính toán hàm số lượng giác đầu tiên 
được gọi là bảng lượng giác. Qua đó, ông tính toán các giá trị đặc biệt của lượng giác 
bằng các mô hình hình học. Nhờ đó, ông có thể giải được các bài toán lượng giác phang, 
cũng như lượng giác cầu. 

Hipparchus đã phát minh và sử dụng các dụng cụ thiên văn có vòng chia độ. Ồng đã xác 
định được khoảng cách đến Mặt Trời và Mặt Trăng, là người đầu tiên đưa ra một mô hình 
về lượng mô tả chính xác sự chuyển động của Mặt Trời và Mặt Trăng. Với lý thuyết về 
nhật nguyệt và lượng giác của mình, ông trở thành người đầu tiên xây dựng và phát triển 
phưong pháp tiên đoán nhật thực. Một thành tựu khác của ông cũng được biết đến đó là 
việc thiết lập danh mục tọa độ khoảng 850 ngôi sao có chỉ rõ độ chói theo thang độ quy 
ước. 



(2) PTOMELY (khoảng 85-165 TCN) 

Ptomely là nhà bác học cổ Hy Lạp có sức ảnh hưởng lớn đến các vấn đề về thiên văn học, 
địa lý học, quang học và lượng giác học. 


199 

TOANMATH.com 











Đọc thêm : Tóm lược tiểu sử các nhà khoa học có ảnh hưởng đến lượng giác 

Là một người có nhu cầu nghiên cứu thiên văn học và địa lý học nên ông đã góp phần mở 
rộng thêm các ứng dụng của hình học và lượng giác học. Ồng được cho là người đầu tiên 
tìm ra công thức cộng và trừ cho sin(A + B) và cos(A + B), từ đó suy ra được công thức 
hạ bậc, cho phép ông lập bảng tính với bất kỳ độ chính xác cần thiết nào. Tuy nhiên, 
những bảng tính trên đều đã bị thất truyền. Ngoài ra, ông còn nghiên cứu phép chiếu 
trong không gian mà ông cho là có ích cho việc nghiên cứu bầu tròi. 



(3) SURYA SIDDHANTA (khoảng thế kỷ 4-5) 

Surya Siddhanta là một nhà thiên văn học người Ản Độ, nhưng những công trình nghiên 
cứu của ông đã góp phần phát triển các vấn đề về hàm lượng giác, đó là việc định nghĩa 
hàm sin theo nửa góc và nửa dây cung, được cho là mở rộng các kết quả lượng giác của 
Ptomely. 

Xoay quanh các công trình nghiên cứu của ông, ngoài những phép tính lượng giác phục 
vụ cho thiên văn học, ông được biết đến bởi những ước tính gần đúng về đường kính của 
các hành tinh. Chẳng hạn như đường kính của sao Thủy là 3.008 dặm, sao Thổ là 73.882 
dặm, sao Hỏa là 3.772 dặm... 



(4) FRANNCOIS VIẺTE (1540-1603) 

Francois Viète là một luật gia, một nghị sĩ và là nhà toán học vĩ đại người Pháp, ông tố 
của môn đại số học. Ồng viết nhiều công trình về lượng giác, đại số và hình học, và là 
người đề ra cách giải thống nhất các phưong trình bậc 2, bậc 3 và bậc 4 bằng việc khám 
phá ra mối liên hệ giữa các nghiệm của một đa thức với các hệ số của đa thức đó, ngày 
nay được gọi là định lý Viète. 

200 


TOANMATH.com 







Đọc thêm : Tóm lược tiểu sử các nhà khoa học có ảnh hưởng đến lượng giác 

Cũng chính định lý Viète của ông đã góp phần phát triển những kỹ thuật tính toán quan 
trọng trong các bài toán về biến đổi lượng giác, cũng như xác định được chính xác giá trị 
của các hàm lượng giác ứng với mồi góc qua việc giải phưong trình. Ngoài ra, ông là 
người đầu tiên phát triển hệ thống những phưong pháp giải các tam giác phang và tam 
giác cầu bằng cách dùng cả sáu hàm lượng giác. Đặc biệt chú ý là ông đã tìm ra được các 
biểu thức cho cos nx theo cos X một cách tổng quát và có gợi ý cách giải lượng giác cho 
trường hợp bất khả quy của các phưong trình bậc 3. 

Trong công trình nổi tiếng của Viète, ông đã phát triển nhiều ký hiệu đại số và trình bày 
một quá trình có hệ thống để tìm xấp xỉ liên tiếp nghiệm của phưong trình. 



(5) HERON (10-75) 


Heron là nhà toán học và vật lý người Hy Lạp, vào thời đó ông được biết đến như một tác 
gia bách khoa trong hai lĩnh vực này bởi những công trình của ông quá phong phú về nội 
dung cũng như nhiều về số lượng. Mọi luận văn của ông thường hướng tới tính hữu dụng 
thực tiễn hon là tính hoàn chỉnh về lý thuyết. Công trình của Heron có thể chia thành hai 
loại: Cơ học và Hình học. 

Nói về cơ học thì ông có các công trình nổi bật như mô tả và xây dựng thiết bị mà các 
phản ứng bên trong tương tự như động cơ tên lửa và động cơ hơi nước, công trình về máy 
bán hàng tự động... 

Còn về hình học, đây là công trình quan trọng nhất của ông, tiêu biểu là tuyển tập 
“Metrica” gồm 3 bộ. Trong tác phẩm này, Heron đã rút ra được công thức nổi tiếng để 
tính diện tích tam giác theo ba cạnh và nửa chu vi, nay được gọi là công thức Heron. 
Ngoài ra, ông còn đưa ra cách tính xấp xỉ về căn bậc hai của một số nguyên không chính 
phương, cách tính thể tích các hình nón, hình trụ, hình hộp, hình lăng trụ, hình chóp, hình 
nón cụt, hình cầu... 


201 

TOANMATH.com 





Đọc thêm : Tóm lược tiểu sử các nhà khoa học có ảnh hưởng đến lượng giác 



(6) JAKOB STEINER (1796-1863) 

Jakob Steiner là nhà toán học người Thụy Sỹ, được biết đến với các công trình nổi tiếng 
về hình học, và hầu hết ông chỉ nghiên cứu về môn học này. Do đó, đã ảnh hưởng không 
nhỏ đến các vấn đề về lượng giác, cụ thể là hệ thức lượng trong tam giác, vốn dĩ được xây 
dựng trên nền tảng của hình học và thiên văn học. 

Từ một đề xuất của nhà toán học người Đức - (7) Daniel Christian Lưdolplĩ Lehmưs (1780- 
1863) , ông đã chứng minh được định lý rằng điều kiện cần và đủ để tam giác cân là hai 
đường phân giác trong bằng nhau, ngày nay định lý này mang tên Steiner — Lahmus. Các 
nghiên cứu quan trọng nhất của ông là hình học xạ ảnh và nguyên lý đối ngẫu. 



(8) AUGUSTIN LQUIS CAUCHY 0789-1857) 

Augustin Louis Cauchy là nhà toán học người Pháp, được xem là người đi đầu trong lĩnh 
vực giải tích toán học. Những công trình của ông hầu hết đặt nền móng cơ sở cho toán 
học hiện đại như lý thuyết hàm, vật lý và giải tích toán học. Đặc biệt các định nghĩa của 
chúng ta hiện nay về giới hạn, tính liên tục, khả vi chủ yếu là do ông đề nghị, ông đã đặt 
ra tiêu chuẩn Cauchy nổi tiếng để nghiên cứu về sự hội tụ của dãy trong các không gian 
riêng biệt. 

Ngoài ra, ông còn phát triển lý thuyết chuỗi, lý thuyết định thức, phép tính tích phân, lý 
thuyết hàm biến phức và có hàng loạt công trình cho các lĩnh vực hình học, đại số và lý 
thuyết số... Một hệ quả nhỏ trong các công trình nghiên cứu của ông là bất đẳng thức 
Cauchy, có ảnh hưởng to lớn đến toán học, trong đó có bất đẳng thức lượng giác. 


202 


TOANMATH.com 

















Đọc thêm : Tóm lược tiểu sử các nhà khoa học có ảnh hưởng đến lượng giác 



(9> VIKT0R YAKOVLEVICH BUNYAKOVSKY (1804-1889) 

Viktor Yakovlevich Bunyakovsky là nhà toán học người Nga, được biết đến với khoảng 
150 công trình về toán học và co học. Và ông còn được biết nhiều hon về bất đẳng thức 
Bunyakovsky, ngày nay chúng ta vẫn thường gọi là bất đẳng thức Bunyakovsky-Cauchy- 
Schwarz. 

Ông còn nghiên cứu trong các lĩnh vực lý thuyết số, lý thuyết xác suất và ứng dụng, hình 
học-đặc biệt là lý thuyết các đường song song, co học ứng dụng và thủy tĩnh học... và 
quan tâm đến cả tính toán trong thực tiễn, bằng chứng là một loạt công trình về thống kê 
và xác suất đã góp phần đáng kể vào việc phát triển lý thuyết thống kê của nước Nga. 



(10) PAFNUTY LVOVICH CHEBYSHEV (1821-1894) 

Paínuty Lvovich Chebyshev là một nhà toán học người Nga, được coi là cha đẻ của nền 
toán học Nga. Ông được biết tới bởi các công trình về lý thuyết xác suất, lý thuyết thống 
kê và lý thuyết số, đặc biệt trong việc nghiên cứu sự phân bố các số nguyên tố trong dãy 
số tự nhiên. 

Ồng còn nghiên cứu về giải tích toán học, chẳng hạn như phưong trình vi phân. Ông đã 
thiết lập một ngành hoàn toàn mới nổi tiếng là “Lý thuyết xấp xỉ tốt nhất các hàm số bằng 
đa thức”. Ngoài ra, trong nền toán học so cấp, ông cũng đóng góp không nhở, đó chính là 
bất đẳng thức Chebyshev nổi tiếng. 


203 

TOANMATH.com 







Đọc thêm : Tóm lược tiểu sử các nhà khoa học có ảnh hưởng đến lượng giác 



(11) JAKOB BERNOULLĨ (1654-1705) 

Jakob Bernoulli là nhà toán học người Thụy Sĩ. Công trình của ông chủ yếu là hình học 
giải tích, lý thuyết xác suất và phép tính biến phân. Ông được biết đến khi đã cùng với hai 
nhà bác học Isaac Newton (1643-1689) người Anh và Gottữied Wilhelm Leibniz (1646- 
1716) người Đức, phát triển phép tính vi phân và tích phân. 

Ông là người nghiên cứu sớm về xác suất toán học. Có nhiều loại trong toán học mang 
tên ông : sự phân phối Bernoulli, định lý Bernoulli trong xác suất và thống kê, phưong 
trình Bernoulli trong phương trình vi phân, bất đẳng thức Bernoulli... 


(12) JQHAN LUDWIG WILLIAM VALDERMAR JENSEN (1859-1925) 

Johan Luchvig William Valdermar Jensen là nhà toán học và kỹ sư người Đan Mạch. Tuy 
công việc chính của ông là một kỹ sư xuất sắc cho một công ty ở Copenhagen và hầu hết 
các nghiên cứu toán học của ông chỉ được thực hiện trong thời gian rảnh rồi nhưng ông 
đã đạt đến mức độ rất cao về toán học. Ống nghiên cứu về chuồi dài vô tận, hàm gamma, 
hàm lồi. Qua đó, ông đã đóng góp vào nền toán học sơ cấp : bất đẳng thức Jensen. 



204 


TOANMATH.com 














TÀI LIÊU THAM KHẢO 


[1] Trần Phương, Tuyển tập các chuyên đề luyện thi Đại học môn Toán — Hệ thức 
lượng giác, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2010. 

[2] Huỳnh Công Thái, Đậu Thế cấp, Các chuyên đề - Tìm cực trị và Chứng minh bất 
đẳng thức chứa hàm lượng giác, NXB Đại học Quốc Gia Tp.HCM, 2007. 

[3] Nguyễn Văn Nho, Nguyễn Văn Thổ, Chuyên đề Lượng giác, NXB Tổng hợp 
Tp.HCM, 2007. 

[4] Võ Giang Giai, Tuyển tập 400 bài toán lượng giác, NXB Đại học Sư Phạm, 2007. 

[5] Phạm Tấn Phước, Các chuyên đề Lượng giác, NXB Tp.HCM, 1999. 

[6] Huỳnh Công Thái, Chuyên đề lượng giác - Đẳng thức, Bất đẳng thức trong tam giác, 
Nhận dạng tam giác, NXB Đại học Quốc Gia Tp.HCM, 2002. 

[7] James Stewart, Calculus - Concepts and Contexts, Richard Stratton, 2005. 

[8] Tuyển tập đề thi Olympic 30 tháng 4, Lần XII - 2006, Toán học, NXBGD, 2006. 
Tuyển tập đề thi Olympic 30 tháng 4, Lần XIII - 2007, Toán học, NXBGD, 2007. 
Tuyển tập đề thi Olympic 30 tháng 4, Lần XIV — 2008, Toán học, NXBGD, 2008. 
Tuyển tập đề thi Olympic 30 tháng 4, Lần XV - 2009, Toán học, NXBGD, 2009. 
Tuyển tập đề thi Olympic 30 tháng 4, Lần XVI — 2006, Toán học, NXBGD, 2010. 

[9] Nguyễn Phúc Lộc, Lịch sử Toán học, NXBGD, 2008. 


205 

TOANMATH.com 



